chịu uống thuốc xả ly, dứt bỏ cho khỏi bệnh. 
Ram Gopal ngừng nói, chiều xuống đã lâu chỉ 
còn vài tia nắng vương vấn trên thân thể cực kỳ 
lực lưỡng của vị đạo sĩ xứ Ấn. Phái đoàn yên 
lặng bái phục sự giải thích chân lý thật giản dị, 
khiêm tốn của người mà dân chúng coi là “vị đạo 
sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh”. 

hết: Chương VII, xem tiếp: Chương VIII 

Chương VIII 

Đời sống siêu nhân loại 


Cuộc gặp gỡ những đạo sư đại diện cho nền 
minh triết cổ truyền xứ Ấn, đã làm cho phái 
đoàn phấn khởi, nhưng còn các bậc Chân Sư 


(Rishi), những vị này như thế nào ? Tại sao một 


vị chân sư bí mật gửi thông điệp cho các đạo sư 
yêu cầu giúp đỡ phái đoàn ? Đây là một dấu hỏi 
lớn mà mọi người hết sức thắc mắc. Liệu chúng 
tôi có thể gặp các bậc chân sư không ? Những vị 
này ở đâu ? Giáo sư Mortimer đã hỏi giáo Kavir, 
và ông này cho biết có quen một đạo sĩ tu hành 
tên Akila Bakhtir vốn thường qua lại nhiều 
trong dãy Tuyết Sơn và có kiến thức rộng về 
những hiền triết ẩn tu nơi đây. Phái đoàn bèn 
tìm đến đạo sĩ này, đó là một ông lão gầy như 
hạc, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười . 

Giáo sư Mortimer nôn nóng : 

- Theo lời truyền tụng thì ông đã có dịp tiếp xúc 
với các đạo sĩ Tuyết Sơn ? 

Đạo sĩ xác nhận : 

- Đúng thế, tôi đã có dịp gặp gỡ các bậc thánh 



nhân đó. 


- Ông tin rằng họ là những thánh nhân ? 

- Dĩ nhiên, không những tôi tin mà còn biết rõ họ 

là những bậc hiền giả. 

- Dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như 
vậy ? Họ có biểu diễn quyền năng hay làm gì 
khác người không ? Liệu có thể có những bậc 

siêu nhân như vậy không ? 

Đạo sĩ gật đầu : 

- Sự có mặt trên thế gian của những bậc thánh 
nhân là điều hợp lý, nếu ta tin các luật : Luân 
hồi, Quả báo, Tiến hoá và Nhân quả. Nếu quan 
sát , ta sẽ thấy con người đều có các trình độ 
khác nhau. Có người kém ta rất xa, có người lại 
hơn ta rõ rệt. Nếu nhân loại tuần tự tiến hoá thì 
trải qua nhiều kiếp sống, và thời gian, tất phải có 



những người đã tiến bộ rất xa chứ. Theo tôi biết, 
đã có những người tiến xa hơn hàng ngũ nhân 
loại hiện nay, đã khai mở một vài giác quan 
thượng đẳng, quyền năng siêu việt mà ta gọi là 
bậc Thánh Nhân. Sự thực, các quyền năng này 
đều tiềm tàng trong mọi người chúng ta, chờ đợi 
cơ hội khai mở. Khi khai mở các quyền năng 
này, ta sẽ thấy rõ các nấc thang tiến hoá của 
nhân loại và nhận định rằng ở mỗi nấc thang 
đều đã có kẻ đạt đến. Lịch sử các quốc gia đều 
chứa đựng công trình vĩ đại của các bậc vĩ nhân 
trên mọi lãnh vực hoạt động. Những người này, 
trong phạm vi riêng biệt của họ đã vượt xa quần 
chúng và tầm hiểu biết của những người đương 
thời. Thí dụ như các bác học, các nhà tư tưởng 
lớn. Sự tiến hoá chẳng qua chỉ là biểu lộ của sự 



sống thiêng liêng, con người càng ngày càng trở 
nên tốt đẹp, tế nhị vì sự sống vô cùng cần được 
biểu lộ qua hình thể đó. Một bậc toàn thiện là 
việc tự nhiên, hợp lý do sự kết tinh đến mức 
tuyệt đỉnh của một con đường tiến hoá dài và 
liên tục. Tất cả kinh điển mọi tôn giáo đều chứng 
minh sự hiện diện của các bậc siêu nhân. Mọi 
tôn giáo khi thành lập đều có các bậc thánh 
nhân xuất hiện. Người Ấn có các thần linh như : 
Brahman, Vishnu, Shiva hoặc các đấng cao cả 
như Krishna, Sancharacharya. Tín đồ Phật giáo 
thì có đức Thích Ca, đức Quan Thế Âm. Tín đồ 
Thiên chúa giáo thì có đấng Jesus, các nhà tiên 
tri, các bậc thánh; các bộ lạc man dã cũng có các 

thần linh riêng của họ. 

- Xin ông giải thích rõ hơn về sự tiến hoá này ? 



- Luật tiến hoá vũ trụ định rằng mọi vật đêu thay 
đổi theo thời gian để tiến trên những con đường 

định sẵn. Dĩ nhiên, đi nhanh hay chậm còn tuỳ 
cá nhân và hoàn cảnh chung quanh. Loài thảo 
mộc là kết tinh của loài kim thạch, loài cầm thú 
sau thảo mộc, và loài người tiếp theo loài cầm 
thú. Cũng như thế, loài người có một cứu cánh 
nhất định, một giới hạn mà khi họ vượt qua thì 
họ sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nói một cách 
khác, trên loài người là đời sống Siêu Nhân Loại. 
Trong mỗi con người có ba phần chính : xác 
thân, linh hồn, và tinh thần. Tinh thần là điểm 
linh quang tiềm tàng trong mọi con người mà ta 
gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Phật 
tính, Chân Ngã, Thần tính, V...V.. 

- Bằng chứng vào đâu mà ông đưa ra thuyết này 



- Đây không phải là một giả thuyết, trong sự tu 
luyện, tôi ý thửc được điều này. Các tôn giáo lớn 
cũng nói như thế. Đức Phật đã nói , “Mọi chúng 
sinh đều có Phật tính.". Thánh Paul định nghĩa 
con người gồm ba phần : xác, hồn, thần... Sự tiến 
hoá là sự trở về với thượng đế, trở về với con 
người thật của mình, phát triển Phật tính của 
mình trọn vẹn, để giác ngộ. Danh từ tuy khác 
nhưng nội dung đều giống nhau, tôi cố gắng giải 
thích theo quan niệm mà người Âu có thể hiểu 
được, sự hợp nhất với thượng đế nghĩa là trở về 
với ngài vì chúng ta đều là một phần của ngài. 
Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hoá, thì với 
con người, thể xác họ đã phát triển khá hoàn 
hảo, nhưng đa số vẫn chưa chủ trị được xác 



thân. Một người tiến cao là người đã chủ trị 
được xác thân, đặt nó dưới sự kiểm soát của lý 
trí và linh hồn. Một người kém tiến hoá là người 
còn nhiều thú tánh, chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi 
của thể xác như ăn uống, ngủ nghê, dục tính. 
Chính vì thế, họ sẽ gặp nhiều đau khổ để học lấy 
sự chủ trị xác thân. Thế gian là một trường học 
mà trong đó, có yếu tố đau khổ. Sau khi chủ trị 
được xác thân , là việc kiềm chế thể vía. Thể vía 
hay tư tưỏong là điều rất khó kiểm soát, chinh 
phục. Ta thấy nhiều người tuy đã kiểm soát 
hành động của xác thân, nhưng vẫn còn để tư 
tưởng chạy lung tung như ngựa bất kham, 
không theo một đường hướng nào nhất định. Sự 
định trí, bắt tư tưỏong phải theo một đường lối 
suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía. Sau 



đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí 
tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, 
các màng che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ 
là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính, đứng 
đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể : 
xác, hồn, trí hoàn toàn được kiểm soát thì ta sẽ 
hoà hợp với Chân Ngã. Từ đó, phàm nhân và 
Chân nhân hoà hợp làm một, con người sẽ tiến 
hoá đến một giai đoạn mới, trở nên một bậc 
chân tiên. Khi đó, con người bước vào một đời 
sống trường cửu của tinh thần, đời sống của 
đấng "Christ". Đó là một đời sống huy hoàng, tốt 
đẹp, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, và 
không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. 

- Ông tin rằng tất cả đều tiến tới đời sống đó ? 

- Dĩ nhiên, tiến hoá là một định luật vũ trụ và rồi 



ai cũng sẽ phải đi trọn con đường đó. Ta có thể 
làm ác, ích kỷ, đi ngược dòng tiến hoá, nhưng 
làm thế ta chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của mình, 
nhưng không thể chận đứng được dòng tiến hoá 
của nhân loại, vấn đề đặt ra là thời gian, con 
người có thể đi đến mục đích trong thời gian 
ngắn nhất hoặc dài nhất . Thí dụ như ta có thể 
bơi xuôi dòng, ngược dòng hay chơi vơi ở một 
chỗ, nhưng dòng nước vẫn chảy và dù muốn hay 
không trước sau gì ta cũng trôi từ nguồn đến 
biển cả. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi 
dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con 
người thường chơi vơi, không nhất quyết, lúc 
chìm đắm, khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi 
lại xuôi dòng vì chưa ý thức sáng suốt để nhận 


định con đường phải theo. 



- Nhưng làm sao biết đường nào là đường phải 

theo ? 

- Chính vì con người bơ vơ, lạc lối nên mới có 
các bậc Thánh nhân chỉ bảo hướng dẫn. Sự hiện 

diện của các bậc như đửc Phật, Chúa, 
Krishna...và các vị giáo chủ khác là để hướng 
dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích 
ai nói thuận ý mình, đúng với điều mình mong 
ước , chứ không thích những điều “đúng sự 
thật", không thích bị đánh thửc 

- Làm sao mình có thể biết được đâu là “đúng sự 

thật"? 

- Con người có trí khôn, có óc phân biệt để làm 
gì ? Tại sao không chịu sử dụng chúng để lựa 

chọn một con đường tốt đẹp ? 

- Ông muốn nói đến con đường đạo ? Làm sao ta 



có thể bước vào cửa đạo ? 

Đạo sĩ vuốt bộ râu mỉm cười : 

- Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân 
duyên thứ nhất là gần gủi, tiếp xúc, thân cận với 
những bậc thiện tri thửc, những người đang đi 
trên đường đạo. Thí dụ như trong một tiền kiếp 
ta có dịp tiếp xúc với một vị đạo sư, giám mục, 
một người bề trên có kinh nghiệm tâm linh sâu 
xa. Chúng ta hết sức khâm phục và thiết tha 
mong rằng ta sẽ có các kinh nghiệm như vậy. 
Một hoài bão như thế chắc chắn sẽ giúp ta gặp 
đạo trong kiếp su. Nhân duyên thứ hai là nghiên 
cửu sách vở, nghe giảng giải về đạo lý. Càng ham 
nghiên cửu ta càng muốn tìm hiểu và đi sâu vào 
đạo nhiều hơn, và dĩ nhiên khi hiểu biết , ta sẽ 
thay đổi đời sống để cho nó có ý nghĩa hơn và đó 



là bước chân vào đường đạo. Nhân duyên thứ ba 
là sự mở mang trí tuệ; vì một lý do nào đó; ta 
nhận thức những việc xảy ra rồi phân vân; đặt 
câu hỏi tại sao nó lại xảy ra như vậy? Từ sự hoài 
nghi ta suy gẫm; quan sát; học hỏi bằng sửc 
mạnh của tư tưởng và có thể khám phá ra chìa 
khoá mầu nhiệm; các nguyên tắc đạo lý. Đây là 
con đường tu Thiền Định mà các ông đã nghe 
nói đến. Nhân duyên thứ tư là sự trau dồi hạnh 
kiểm; tu thân; làm các việc thiện; mở rộng lòng 
bác ái; quên mình để giúp đỡ mọi người và dần 
dần ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. 

- Xin ông cho biết thêm về các bậc siêu nhân mà 

ông đã từng tiếp xúc. 

Bakhir mỉm cười; vuốt nhẹ chùm râu bạc : 

- Tôi đã gặp nhiều đạo sư có quyền năng siêu 



việt, có vị đã sống nhiều thế kỷ và đạt quả vị rất 
cao. Điều đặc biệt là các ngài xét mọi sự vật với 
một quan niệm khác hẳn chúng ta vì trong tư 
tưởng các ngài không còn một chút ích kỷ như 
đa số chúng ta. Các ngài đã loại trừ bản ngã thấp 
hèn, không còn sống cho mình mà cho tất cả. 
Ngoài đặc tính đó, các ngài còn phát triển hoàn 
toàn về mọi phương diện. Đa số chúng ta đều 
bất toàn, không mấy ai đạt đến trình độ cao tột. 
Ngay cả các nhà thông thái, bác học cũng chỉ đạt 
đến trình độ cao tột trên một phương diện nào 
đó thôi, và còn nhiều khía cạnh khác chưa được 
hoàn hảo. Chúng ta đều có mầm mống của mọi 
đặc tính, nhưng chỉ một vài phần thức động và 
phát triển không đồng đều. Các bậc siêu nhân là 
người đã phát triển toàn vẹn mọi đặc tính trên 



phương diện ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. 
Phần lớn các vị siêu nhân đều có hình dáng bề 
ngoài tốt đẹp. Xác thân các ngài đều hoàn toàn 
về mọi phương diện và ít chịu ảnh hưởng của 
thời gian, có vị đã sống nhiều thế kỷ mà trông 
vẫn khoẻ mạnh như một người ngũ tuần. Tôi đã 
gặp một vị đạo sư sống hơn 2000 năm nay, ngài 
cai quản một viện cổ tàng trong lòng núi. Viện cổ 
tàng này chứa đựng rất nhiều tài liệu dồi dào, 
phong phú dường như để ghi lại dấu tích toàn 
thể lịch sử tiến hoá của nhân loại. Trong đó có 
chửa đựng các hình thể của nhiều giống người 
đã sống trên mặt địa cầu, từ giống dân Lemurian 
đến các loài người khổng lồ từ thời xa xưa. Có 
các mô hình diễn tả sự biến đổi của lớp vỏ địa 
cầu sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của 



các giống dân trên các lục địa. Có các bản thảo 
bút tự rất cổ của các bậc đạo sư, giáo chủ, như 
có một bản viết của chính đức Phật khi ngài còn 
là thái tử Siddharta. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim 
kiên cố chứa các tài liệu giáo lý nhiệm mầu, có 
thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền 
văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra còn có các 
bản đồ, mô hình các thành phố cổ xưa của quá 
khứ cũng như các di tích động vật rất cổ xưa.... 

Giaó sư Mortimer lên tiếng : 

- Ông có nhớ chỗ đó không ? Làm sao có thể đến 

nơi đó được ? 

Đạo sĩ nghiêm nghị : 

- Dãy Hy Mã Lạp Sơn không phải nơi ai muốn đi, 
muốn đến dễ dàng được vì nó chứa đựng nhiều 
bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ, phải 



có một nhân duyên lớn mới có thể đến các 
thánh địa đó được. 

- Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, 
không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố 
các tài liệu mầu nhiệm đó cho mọi người ? cất 

dấu như thế có lợi gì đâu ? 

- Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng 
cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian 
để muôn loài có thể hưởng thụ chả khác nào ánh 
sáng mặt trời đối với cây cỏ. Sự giúp đỡ của các 
ngài hết sửc rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và 
tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay 

cất dấu các tài liệu đều có lý do mà ta không thể 

nghĩ bàn được... 

- Theo thuyết tiến hoá ông vừa trình bày, thì 
trên con người còn có một đời sống siêu nhân, 



và như thế hẳn còn các bậc cao cấp nữa ? 

Bakhir bật cười một hồi rồi mới trả lời : 

- Các ông vẫn còn quan niệm cấp bậc, hơn kém, 
chửc tước. ...Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi, 
sinh tử trở nên một bậc chân tiên (Asekha) thì 
thánh đạo chia ra làm bảy con đưòong cho các 
ngài chọn lựa. Dĩ nhiên, sự hiểu biết của tôi còn 
nông cạn và thiếu sót nên tôi chỉ cóthể cắt nghĩa 
một cách sơ lược. Các ngài có thể bước vào 
những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của 
chúng ta, các cảnh giới này có tên gọi như : Niết 
bàn , thượng thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ 
...Sau khi bước vào các cõi này, một ngày nào đó 
các ngài sẽ chuyển kiếp xuống trần trong bầu 
thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là 
con đường Dharmakaya. Các ngài có thể bước 



vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa huyền bí 
mà tôi không biết rõ; đây là con đường 
Sambhogakya. Các ngài có thể hoà hợp với kho 
thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với 
định luật vũ trự; đây là con đường Nirmanakya. 
Các ngài có thể ở lại thế gian; giúp đỡ nhân loại; 
dưới hình thức một vị Bồ tát đây là con đường 
Bồ Tát Đạo (Boshivartakya). Ngòai những con 
đường khác ra sao tôi không được biết rõ. Theo 
sự hiểu biết của tôi thì số người giải thoát đã ít 
mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. 
Hiện nay; tất cả đang chuẩn bị cho một vận hội 
mới; đó là sự lâm phàm của một đức chưởng 
giáo tương lai mà danh từ chính xác nhất gọi là 

Di Lặc Bồ Tát. 


Bakhir im lặng một hồi rồi tuyên bố : 



- Một ngày nào đó các ông sẽ hiểu biết rõ hơn 
điều tôi muốn nói. Thật ra các điều này đã được 
tiên đoán từ lâu và lưu trữ trong một viện cổ 
tàng ngầm dưới lòng núi xứ Tây Tạng. Các tài 
liệu này được các đửc Lạt Ma giữ gìn rất cẩn 

thận. 

- Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá 
đó. Xứ Tây Tạng vẫn còn chính sách bế môn toả 
cảng, không giao tiếp với bên ngoài, nhất là với 

người da trắng. 

Bakhir mỉm cười bí mật : 

- Này các ông bạn, tôi chỉ có thể nói như thế này 

thôi. Sự hiện diện của các ông tại xử Ấn độ 
không phải một việc ngẫu nhiên. Các ông tốn 
suốt mấy năm đi sưu tầm chân lý mà có thấy gì 
đâu, có đúng không ? Đó chẳng qua chỉ là một 



thử thách mà thôi. Các ông không thấy chỉ một 
thời gian ngắn mà các ông đã tiếp xúc với các 
đạo sư minh triết nổi tiếng nhất Ấn độ và được 
tiết lộ những điều chưa từng công bố cho một 
người Âu nào? Nếu không có thông điệp của một 
vị Chân Sư thì làm sao các ông gặp được những 
người mà ngay cả tín đồ thùân hành nhất xứ Ấn 
cũng không dễ gì gặp được. Trong một xã hội 
đầy dị đoan, mê tín, hình bóng chân lý gần như 
phai mờ, người dân xử này muốn còn phải mất 
công, thế mà các ông được chỉ dẫn những điều 
vô giá một cách dễ dàng. Có bao giờ các ông tự 
hỏi tại sao không ? Một người Âu chả bao giờ 
chịu ngồi chung chiếu với người Ấn, vì hệ thống 
dị biệt, nhưng các ông đã gác bỏ thành kiến đó, 
dẹp bỏ tự hào dân tộc để ngồi cạnh những đạo 



sư rách rưới, đó là một cố gắng không nhỏ. Các 
ông đã vạch qua rừng người mê tín, các đạo sĩ 
giả mạo, bịp bợm, các tu sĩ không chân chính để 
tìm gặp những người đáng gặp gỡ và chăm chú 
nghe dạy bảo. Đó không phải là việc dễ dàng, có 
thể các ông không biết, nhưng các ông đã vượt 
qua những thử thách phi thường. Tây tạng 
không bao giờ đón nhận một du khách bên 
ngoài, nhưng với các ông sẽ là một ngoại lệ, vì 
các ông được che chở bởi một vị chân sư. Các 
ông sẽ lãnh một sứ mạng lớn là kêu gọi thế giới 
bên ngoài hãy quay về phương đông, với quê 
hương tinh thần của họ. Quay về không phải để 
tìm kiếm một chân lý mới, một tôn giáo mới hay 
một kiến thức gì mới lạ. Nhưng để hiểu biết rằng 
chân lý luôn luôn ẩn tàng khắp nơi, tôn giáo chỉ 



là những con đưòong khác nhau đưa đến chân 

lý- 

Toàn thể phái đoàn yên lặng nhìn nhau, quả thế 
chỉ một thời gian ngắn họ đã gặp biết bao đạo 
sư, được chỉ dạy những chân lý quý báu. Đó 
không phải một may mắn tình cờ mà như có sự 

sắp đặt trước. 

- Ông biết ràng có một vị chân sư muốn giúp đỡ 

chúng tôi ? 

- Đúng thế! Tôi biết rõ chuyện này nên các ông 
mới có thể gặp tôi hôm nay. Tôi biết các ông 
đang khao khát sự hiểu biết, thật ra một số 

trong các ông đã từng học đạo từ tiền kiếp, nay 
trở lại Ấn độ dưới bộ da người ngoại quốc. Tuy 
nhiên , các ông không nhớ những điều đã học. 
Nhưng khi nhân duyên đến, các ông sẽ phục hồi 



ký ức. Định mạng đã dẫn dắt các ông trở lại Á 
châu để hoàn tất một sử mạng cao cả.... 
Toàn thể mọi người ngạc nhiên và xúc động vô 
cùng. Lòng ao ước gặp vị chân sư bí mật gia 
tăng. Giáo sư Mortimer cố gắng thốt lên vài câu : 

- Nhưng đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp 

ngài ? 

- Thời gian không còn lâu nữa, đến khi đó các 
ong sẽ biẽt. Toi chỉ có the nói đen đay thoi. 
Phái đoàn im lặng hồi lâu, sau cùng giáo sư 

Wentz lên tiếng : 

- Chúng tôi nghe nói ông biết thuật khinh công ? 

Đạo sĩ bật cười : 

- Điều này đâu có gì lạ. Chỉ là một phương tiện di 

chuyển tầm thường, nhỏ mọn mà thôi. 

- Nhưng điều này phản khoa học, làm sao có thể 



chửng minh được ? 

Bakhir mỉm cười gõ nhẹ lên chiếc gậy trúc, bất 
ngờ thân hình ông ta nhấc bổng lên không trung 
như có một sợi dây vô hình kéo lên. ông ta vẫn 
ngồi yên trong tư thế liên hoa không cử động. 
Toàn thể mọi người sửng sốt, tuy họ đã chứng 
kiến nhiều phép lạ nhưng sự kiện bay bổng lên 
không trung là một điều lạ lùng, ngoài sự tưởng 
tượng . Đạo sĩ bỗng xoay mình , thân thể ông 
bỗng như một cơn lốc bay vọt ra xa với một tốc 
độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt ông đã xa cách 
phái đoàn đến mấy chục thước. 

Đạo sĩ nói vọng lại : 

- Này các ông, tại sao con người lại phải bò lết 
trên mặt đất? Nếu loài người có quyền năng hơn 
loài thú thì y phải bay cao hơn chim, lội nhanh 



hơn cá chứ ? Tại sao y không làm được như vậy? 
Phải chăng đó là quan niệm duy vật về bản chất 
của mình ? Tư tưởng y chỉ nghĩ rằng mình chỉ có 
thể đi được mà thôi. Tùy cảm nghĩ mà con người 
bị giới hạn hay không giới hạn, tự do hay nô lệ. 

Nếu biết rõ mình và phát triển khả năng của 
mình một cách đứng đắn, họ có thể làm hầu như 

mọi chuyện. 

Đạo sĩ lao mình vùn vụt trên con đường đất 
ngoằn ngoèo, chỉ mấy phút ông đã mất hút chỉ 
để lại phía sau một đám bụi mờ. Tất cả mọi 
người xúc động, không ai nói nên lời, giáo sư 
Mortimer cầm máy ảnh nhưng không sao chụp 

được. 

hết: Chương VIII, xem tiếp: Chương IX 


Chương IX 

✓"1 'V ■ A "I \ 1 

Cõi vo hình 


Hamud là một pháp sư có kiến thức rất rộng về 
cõi vô hình. Khác với những đạo sĩ phái đoàn đã 
gặp, ông này không phải người Ấn mà là một 
người Ai cập. ông ta sống một mình trong căn 
nhà nhỏ, xây dựa vào vách núi. Hamud không hề 
tiếp khách, nhưng trước sự giới thiệu của bác sĩ 
Kavir, ông bằng lòng tiếp phái đoàn trong một 
thời gian ngắn. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò, 
khắc khổ và một thân hình mảnh khảnh, ông ta 
khoác áo choàng rộng và quấn khăn theo kiểu Ai 

cập. 



Giaó sư Evans-Wentz vào đề : 

- Chúng tôi được biết ông chuyên nghiên cứu 

các hiện tượng huyền bí... 

Pháp sư thản nhiên : 

- Đúng thế, tôi chuyên nghiên cứu về cõi vô hình. 
- Như thế ông tin rằng có ma... 

Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn, quả 

quyết : 

- Đó là một sự thật không những ma quỷ hiện 
hữu mà chúng còn là đối tượng nghiên cửu của 

tôi. 

- Bằng cớ nào ông tin rằng ma quỷ có thật ? 

- Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về 
ma, vì con người thường sợ hãi cái gì mà họ 
không thể nhận thức bằng các giác quan thông 
thường nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận 



này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó họ thêu dệt 
các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng sự 
thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu 
như một con voi hay con ngựa thì có lẽ ta sẽ 
không còn sợ hãi. Các ông đòi hỏi một chứng 

minh cụ thể chăng ? 

- Dĩ nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng hiển 

nhiên ... 

- Được lắm, các ông hãy nhìn đây. 

Vị pháp sư mở ngăn kéo lấy ra một cặp que đan 
áo, một bó len và mang ra góc phòng để xuống 

đất. Ông ta thong thả : 

- Chúng ta tiếp tục nói chuyện, rồi các ông sẽ 

thấy. 

Mọi người ngơ ngác, không hiểu ông muốn nói 
gì, giáo sư Mortimer nóng nảy : 



- Nếu ông nghiên cửu về cõi vô hình, xin ông giải 
thích về quan niệm thiên đàng, địa ngục cũng 
như đời sống sau khi chết ra sao ? 

Vị pháp sư nghiêm giọng : 

- Đó là một quan niệm không đúng, sự chết chỉ 
là một giai đoạn chuyển tiếp chử không phải là 
hết. Vũ trụ có rất nhiều cõi giới, chứ không phải 

chỉ có một cõi này. 

- Khi chết ta bước qua cõi trung giới và cõi này 
gồm có bảy cảnh khác nhau. Mỗi cảnh được cấu 
tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là 

“dĩ thái". Tuỳ theo sự rung động khác nhau mà 
mỗi cảnh giới một khác. Tuỳ theo vía con người 
có sự rung động thanh cao hay chậm đặc, mà 
mỗi người thích hợp với một cảnh giới, đây là 
hiện tượng “đồng thanh tương ứng" mà thôi. Khi 



vừa chết, thể chất cấu tạo cái vía được sắp xếp 
lại, lớp thanh nhẹ nằm trong và lớp nặng trọc 
bọc phía ngoài, điều này cũng giống như một 
người mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh, áo 
lót mặc ở trong, áo choàng dầy khoác ngoài. Vì 
lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng nguyên tử 
rung động chậm và nặng nề, nó thích hợp với 
các cảnh giới tương ứng ở cõi âm, và con người 
sẽ đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời 
gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài dần dần tan rã 
giống như con người trút bỏ áo khoác bên ngoài 
ra, tuỳ theo các lớp nguyên tử bên trong mà họ 
thích ửng với một cảnh giới khác. Cử như thế, 
theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết 
thì con người tuần tự tiến lên những cảnh giới 
cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng 



bay bị cột vào đó những bao cát; mỗi lần cởi bỏ 
được một bao thì quả bóng lại bay cao hơn một 
chút cho đến khi không còn bao cát nào, thì nó 
sẽ tự do bay bổng. Trong bảy cảnh giới của cõi 
âm, thì cảnh thứ bảy có rung động nặng nề, âm u 
nhất, nó là nơi chửa các vong linh bất hảo, 
những kẻ sát nhân, người mổ sẻ súc vật, những 
cặn bả xã hội, những kẻ tư tưởng xấu xa, còn đầy 
thú tánh. Vì ở cõi âm, không có thể xác, hình 
dáng thường biến đổi theo tư tưởng nên những 
kẻ thú tánh mạnh mẽ thường mang các hình 
dáng rất ghê rợn, nửa người, nửa thú. Những 
người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng 
đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự 
thật bao nhiêu vì đa số những vong linh này 
luôn oán hận, ham muốn, thù hằng và thường 



tìm cách trở về cõi trần. Tuỳ theo dục vọng riêng 
tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng, dĩ 
nhiên người cõi trần không nhìn thấy chúng 
được. Những loài ma đói khát quanh quẩn bên 
các chốn trà đình tửu quán, các nơi mổ sẻ thú 
vật để tìm những rung động theo những khoái 
lạc vật chất tại đây. Khi một người ăn uống ngon 
lành họ có các rung động, khoái lạc và loài mà 
tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi 
chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con 
người nếu họ có tinh thần yếu đuối, non nớt. 

Những loài ma dục tình thì quanh quẩn nơi 
buôn hương bán phấn, rung động theo những 
khoái lạc của người chốn đó, và tìm cách ảnh 
hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu, các 
chất kích thích thì ngay trong giây phút mà họ 



không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách 
nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút 
khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không được thoả 
mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm 
dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo, 
vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một 
cảnh giới cao hơn và y sẽ thăng lên cõi giới 
tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống 
trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này, mà 
thửc tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác. Tuỳ 
theo lối sống, tư tưởng khi ta còn ở cõi trần mà 
khi chết ta sẽ đến những cảnh giới tương đồng, 
đây chính là định luật “đồng thanh tương ứng, 

đồng khí tương cầu". 

Toàn thể phái đoàn im lặng nhìn nhau, vị pháp 
sư Ai cập đã diễn tả bằng những danh từ hết sức 



khoa học, chính xác, chứ không mơ hồ, viễn 
vông. Dù sao đây vẫn là một lý thuyết rất hay, 
nhưng chưa chứng minh được. Có thể đó là một 
giả thuyết của những dân tộc nhiều tưởng tượng 
như người Á châu chăng ? 

Hamud mỉm cười như đọc được tư tưởng mọi 

người : 

- Nếu các ông biết rằng tôi cũng là một tiến sĩ vật 

lý học tốt nghiệp đại học Oxíord... 

Giáo sư Harding giật mình kêu lên : 

- Oxíord ư ? ông đã từng du học bên xử chúng 

tôi sao ? 

- Chính thế, tôi tốt nghiệp năm 1864, và là người 

Ai cập đầu tiên tốt nghiệp về ngành này. 

(Ghi chú của giáo sư Spalding : Phái đoàn đã 
phối kiểm chi tiết này và hồ sơ đại học Oxíord 



ghi nhận có một tiến sĩ người Ai cập tên là 
Hamud E1 Sarim nhập học năm 1856 và tốt 
nghiệp năm 1864 với bằng Tiến sĩ Vật lý). 

- Nhưng làm sao ông biết rõ được cõi giới này ? 
Ông đã đọc sách vở hay dựa trên những bằng 

chửng ở đâu ? 

- Tôi đã khai mở các giác quan thể vía, nhờ công 
phu tu hành trong nhiều năm. Ngay khi còn là 

sinh viên tôi đã say mê môn Vật lý siêu hình 
(metaphysics). Tôi dành nhiều thời giờ nghiên 
cứu sách vở khoa học, nhưng đến một lúc thì 
khoa học phải bó tay. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi 
đến với Khoa Huyền Bí học. Tôi học hỏi rất kỹ về 
môn này, khi trở về Ai cập tôi may mắn gặp 
được các vị đạo sư uyên b ác, nên sự nghiên cứu 
càng ngày càng tiến bộ. Sự nghiên cửu dẫn dắt 



tôi sang Ấn độ, và Tây Tạng. Tại đây tôi gặp một 
Lạt Ma chuyên nghiên cứu về cõi âm, tôi đã học 
hỏi rất nhiều với vị này. Sau đó, tôi tu nhập thất 
trong 10 năm liền, và khai mở được một vài giác 
quan đặc biệt. Từ đó, tôi tha hồ nghiên cửu cõi 
âm vì tôi có thể sang tận đây học hỏi và cõi này 
trở nên quen thuộc, tôi kết bạn với rất nhiều 
sinh vật siêu hình, chúng giúp đỡ tôi rất nhiều. 

Giáo sư Evans- Wentz ngập ngừng : 

- Ông muốn nói rằng ông kết bạn với ma ? 

- Dĩ nhiên, vì tôi dành trọn thời giờ hoạt động 
bên cõi này, nên tôi có rất đông bạn bè, phần lón 
là vong linh người quá cố nhưng cũng có một vài 
sinh vật có đường tiến hoá riêng, khác với loài 
người, có loài khôn hơn người và có loại không 
thông minh hơn loài vật là bao... 



- Giao thiệp với chúng có lợi ích gì không ? 

- Các ông nên biết cõi âm là một thế giới lạ lùng, 
phức tạp với những luật thiên nhiên khác hẳn 
cõi trần. Sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến 

thửc rõ ràng 

- Như thế có nguy hiểm không? 

- Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung 
ác, dữ tợn. ..Một số thầy phù thuỷ, thường liên 

lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh 
hoặc thư phù, nguyền rủa.... 

- Ông có thể làm như vậy không ? 

Vị pháp sư nghiêm mặt : 

- Tất cả những việc gì có tính cách phản thiên 
nhiên, ngược luật tạo hoá đều mang lại hậu quả 
không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều 
tối kỵ của ai đi trên đường đạo. Tôi không giao 



thiệp với những loại vong linh này, vì chúng rất 
nguy hiểm, hay phản phúc và thường giết chết 
kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên 
nhớ tôi là một khoa học gia chứ không phải một 
thầy pháp hạ cấp hay một phù thuỷ chữa bệnh. 

- Xin ông nói rõ hơn về những cảnh giới cõi âm. 

- Các ông nên biết dù ở cõi nào, tất cả cũng 
không ra ngoài các định luật khoa học. Thí dụ 
như vật chất có ba thể : thể lỏng, thể đặc và thể 
hơi, thì bên cõi này cũng có những thể tương tự. 

Luật thiên nhiên cho thấyvật nặng sẽ chìm 
xuống dưới và vật nhẹ nổi lên trên thì cõi vô 
hình cũng thế. Nguyên tử cõi âm rung động với 
một nhịp độ khác với cõi trần, các nguyên tử 
rung động thật nhanh dĩ nhiên phải nhẹ hơn các 
nguyên tử nặng trược. Tóm lại, tuỳ theo nhịp độ 



rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau, 
có bảy loại rung động nên có bảy cõi giới. Các 
nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm 
xuống dưới vì nếu ta mang nó lên cao, sức ép sẽ 
làm nó tan vỡ ngay. Thí dụ ta đặt một quả bóng 
xuống nước nếu đến một độ sâu nào đó sức ép 
của nước sẽ làm nó vỡ tan. Loài cá cũng thế, có 
loại sống gần mặt nước, có loại sống tận đáy đại 
dương. Nếu loại sống gần mặt biển bị mang 
xuống đáy nó sẽ bị sức ép mà chết, ngược lại 
nếu loài sống ở dưới đáycũng không thể lên sát 
mặt nước vì đã quen với sức ép khác nhau. Cảnh 
giới thứ bảy lúc nào cũng tối tăm, nặng nề với 
các vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn 
toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. Bị lưu 
đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi, các ông hãy 



tưởng tượng bị dụcvọng hành hạ mà không thể 
thoả mãn thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. 
Vong linh thèm muốn nhưng không so thoả mãn 
được, như đói mà không thể ăn, khát không thể 
uống. Do đó, theo thời gian y sẽ học bài học chịu 
đựng, nhẫn nhục cho đến khi dục vọng giảm bớt 
và tan ra thì y sẽ thăng lên cảnh giới thứ sáu. Cõi 
giới thứ sáu, có sự rung động rất giống như cõi 
trần, tại đây các vong linh ít còn thèm muốn vật 
chất như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm với 
những nhỏ nhen của cuộc sống như thoả mãn 
bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận, V...V... Đa 
số có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng 
lờ mờ không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử 
gần giống như cõi trần nên họ hay trở về cõi 
này, họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu 



cơ, cầu hồn để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyên vu vơ 
nhằm thoả mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số 
vong linh khi còn sống rất ham mê danh vọng, 
chửc tước, uy quyền nên khi họ nhập vào đồng 
cốt, họ thường tự xưng là các đấng này, đấng nọ. 
Theo thời gian, các rung động ham muốn, các cố 
chấp về bản ngã, danh vọng cũng tan biến nên 
họ thăng lên cảnh giới thứ năm. Cõi thứ năm có 
sự rung động thanh nhẹ hơn cõi trần nên vong 
linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. 
Đây là một thế giới với những âm thanh màu sắc 
lạ lùng dễ bị mê hoặc. Các vong linh ở đây đã bớt 
ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về 
tư tưởng, kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của 
những kẻ đạo đửc giả, những kẻ bảo thủ nhiều 
thành kiến, những người trí thức tự phụ, V...V... 



Đây cũng là cõi có những sinh hoạt của loài Tinh 
linh. Loài Tinh linh là những sinh vật vô hình có 
hình dáng hao hao giống như người mà ta 
thường gọi là Thiên tinh (sylphs), Thổ địa 
(gnome), Phong tinh (elves), V...V... Một số bị 
thu phục bởi các phù thuỷ, pháp sư để làm ảo 
thuật hay luyện phép. Cõi này còn có sự hiện 
diện của những “hình tư tưởng". Các ông nên 
biếc khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh 
thì chúng sử dụng tinh chất cõi này tạo nên một 
hình tư tưởng thích hợp. Đời sống của chúng tuỳ 
theo sửc mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì 
đa số tư tưởng con người còn mơ hồ nên hình tư 
tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. Một người 
tập trung tư tưởng có thể tạo ra một hình tư 
tưởng sống lâu trong vài giờ hay vài ngày. Một 



pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng 
sống đến cả năm hay cả thế kỷ, không những thế 
hình tư tưởng này còn chịu sự sai khiến của ông 
ta. Các phù thuỷ luyện thần thông đều dựa trên 
nguyên tắc cấu tạo một sinh vật vô hình để sai 
khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ một 
cá nhân mà còn từ một nhóm người hay một 
quốc gia, dân tộc. Khi một đoàn thể, dân tộc 
cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng 
của đoàn thể, quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ 
tạo một ảnh hưởng vô cùng rộng lớn đối với 
tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, 
dân tộc. Ta có thể gọi đó là “Hồn thiêng sông 
núi" hay “dân tộc tính". Khi sinh ra tại một quốc 
gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư 
tưởng này, dĩ nhiên chúng chỉ ảnh hưởng lên thể 



vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không 
ảnh hưởng đến lý trí. Một người sống nhiều 
bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình 
thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc 
có tâm hồn mơ mộng như thi sĩ khi dân tộc khác 
lại có đầu óc thực tế mặc dù trên phương diện 
địa lý, họ không ở cách xa nhau mấy và ít nhiều 
chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, phong tục, 
tập quán. Cảnh giới cõi thử tư sáng sủa hơn và 
dĩ nhiên nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. 
Phần lớn những vong linh tiến hoá, thánh thiện, 
những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyến 
luyến một ít dục vọng khi chết đều thức tỉnh ở 
cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều, nên họ 
bắt đầu cởi bỏ những ham muốn, quyến luyến. 
Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưỏong lẫn 



nhau, và đôi khi kêt những liên hệ để cùng nhau 
tái sinh trong một gia đình hay quốc gia. Cõi giới 
thứ ba chói sáng, có những rung độgn nhẹ 
nhàng. Tại đâu có những linh hồn từ tâm nhưng 
vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí 
tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành 
kiến. Đây cũng là một cảnh giới của một số thần 
linh (devas) như Cảm-dục thiên thần 
(Kamadeva), Hữu sắc thiên thần (Rupadeva), và 
Vô sắc thiên thần (Arupadeva). Các thần linh 
này có đời sống và tiến hoá cao hơn trình độ của 
nhân loại. Cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo 
bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung 
động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi 
giới mà những người tiến hoá rất cao, rất tệ nhị 
không còn dục vọng, ham muốn, lưu lại để học 



hỏi, trao đổi kinh nhigệm, phát triển ccác đửc 
tính riêng trước khi siêu thoát len cảnh giới cao 

hơn. 

- Như thế người chết thường lưu lại ở cõi Trung 

giới bao nhiêu lâu ? 

- Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tuỳ thuộc vào 
dục vọng con người, có người chỉ ghé lại đây vài 

giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng 
năm và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ... Để siêu 
thoát, thể vía phải hoàn toàn tan rã hết thì mới 
lên đến cõi Thượng thiên hay siêu thoát. Tóm lại 
danh từ như thiên đàng hay địa ngục chỉ là 
những biểu tượng của những cảnh ở cõi Trung 
giới (Kamaloka). Tuỳ theo sự sắp xếp của thể vía 
khi chết, mà ta thửc tỉnh ở một cảnh giới tương 

ứng. 



Mọi người yên lặng nhìn nhau, những điều 
Hamud giải thích hoàn toàn hợp lý và hết sức 
khoa học, không hoang đường chút nào. Nhưng 
làm sao chứng minh những điều mà khoa học 
thực nghiệm không thể nhìn thấy được ? Dù sao 
Hamud cũng là một Tiến sĩ Vật lý tốt nghiệp đại 
học nổi tiếng nhất Âu châu chứ không phải một 
phù thuỷ vô học chốn hoang vu, ít nhiều ông ta 
cũng có một tinh thần khách quan vô tư của một 
khoa học gia chứ không mê tín dễ chấp nhận 
một lý thuyết vu vơ, không kiểm chửng. Nhưng 
làm sao có thể thuyết phục những người Âu Mỹ 
vốn rất tự hào, nhiều thành kiến và tin tưởng 
tuyệt đối ở khoa học / 

Hamud mỉm cười tiếp tục : 

- Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng, vì 



khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ 
không sợ chết nữa. Nếu có chết chỉ là hình hài, 
xác thân chứ không phải sự sống, và hình hài có 
chết đi, thì sự sống mới tiếp tục tiến hoá ở một 
thể khác tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức 
hợp lý và khoa học cho ta thấy rõ sự công bình 
của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng 
này nọ, khi dục vọng được thoả mãn, nó sẽ gia 
tăng mạnh mẽ, đồng thời các chất thô kệch, các 
rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể vía. Sau 
khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì 
không còn lý trí kiểm soát nữa, chính thế nó sẽ 
đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục 
vọng chẳng phải địa ngục là gì ? Giống như đức 
tính, phẩm hạnh khi còn trẻ, quyết định điều 
kiện sinh sống lúc tuổi già, đời sống cõi trần 



quyết định đời sống bên kia cửa tử. Luật này hết 
sức hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ ta tập 
thể thao, giữ thân thể khoẻ mạnh, thì khi về già 
ta sẽ ít bệnh tật, khi còn trẻ ta chịu khó học hỏi, 
có một nghề nghiệp vững chắc thì khi về già đời 
sống được bảo đảm hơn, có đúng thế không ? 
Những người nào chế ngự được dục vọng thấp 
hèn, làm chủ được đòi hỏi thể xác, thì các dục 
vọng này không thể hành hạ khi ta chết. Luật 
thiên nhiên định rằng khi về già thể xác yếu dần, 
đau ốm, khiến cho ta bớt đi các ham muốn và 
nhờ thế, dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều nên 
thể vía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề, ô 
trượt để khi chết, sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao 
thượng hơn. Trái lại những người còn trẻ, lòng 
ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất đắc kỳ tử 



thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại cõi 
Trung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần 
phải duyệt xét lại đời sống của mình ở cõi trần 
để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thỏi, nặng 
nề bên cõi âm. Những người lớn tuổi cần chuẩn 
bị để dửt bỏ các quyến luyến, ràng buộc, các lo 
lắng ưu phiền, các tranh chấp, giận hờn, phải 
biết xả ly, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng 
siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần sẽ rút 
ngắn thời gian bên cõi âm và chóng thúc đẩy 
thời gian lên cõi giới cao hơn. 

- Nhưng còn các ma quỷ thì sao ? 

- Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể 
thế nào đó, khác hẳn loài người. Thật ra phần 
lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới 
thử bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến 



cõi trần, còn say mê dục vọng không sao thoát ra 
khỏi cảnh giới này... Luật thiên nhiên không cho 
phép chúng trở lại cõi trần, nhưng cũng có 
những trường hợp đặc biệt, khiến người cõi trần 
trong một thoáng giây có thể nhìn thấy 
chúng. ..Khoan đã, các ông hãy xem kìa, người 
bạn của tôi đã làm xong việc. 

Hamud chỉ vào góc phòng nơi ông ta để bó len 
và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và 
thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã thành 
hình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất 
vụng, không khéo léo nhưng trên ngực có thêu 
tên giáo sư Mortimer. Vị pháp sư giải thích : 

- Con ma này rất nghịch, và thường quanh quẩn 
ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo len cho các 
ông để làm bằng chứng. Để tránh việc các ông 



cho rằng tôi làm trò ảo thuật, tráo vào đó một 
chiếc áo len khá ; c tôi yêu cầu hắn thêu tên người 
nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các 
ông đều biết rằng từ khi gặp gỡ tôi không hề hỏi 
tên các ông, và nếu chiếc áo này không đan riêng 
cho các ông thì còn ai nữa ? 

Qủa thế, vị pháp sư gầy gò không thể mặc chiếc 
áo đan to tướng , rất vừa vặn cho giáo sư 
Mortimer, một người Âu mà kích thước đã rất ư 
quá khổ, so với những người Âu khác, đó là chưa 
kể vòng bụng khổng lồ, rất hiếm có của ông này. 
Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán 
vì đường kim mũi chỉ rất ư vụng về, nếu có bán, 
cũng chẳng ai mua. Tại nơi hoang vu, không có 
ai ngoài vị pháp sư và phái đoàn, sự kiện này 


quả thật rất lạ lùng. 



Giáo sư Evans-Wentz thắc mắc : 

- Như vậy ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? 

- Tôi không phải là một phù thuỷ, lợi dụng 
quyền năng cho tư lợi; mà chỉ là một người có 
rất nhiều bạn hữu vô hình bên cõi âm. Tôi hiểu 
rõ các luật thiên nhiên như Luân hồi, Nhân quả, 
và hậu quả việc thờ cúng ma quỷ để mưu cầu 
một cái gì. Tôi chỉ là một khoa học gia nghiên 
cứu cõi vô hình một cách đứng đắn. Sự nghiên 
cứu những hiện tượng siêu hình là một khoa 
học hết sức đứng đắn, chứ không phải mê tín dị 
đoạn. Nhiều người thường tỏ ý chê cười khi nói 
đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma, 
cũng chả dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là 
loạn trí. Nếu người nào không tin hãy nghiên 
cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma 



quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng, còn 
như phủ nhận không dám chứng minh chỉ là 
một cái cớ che dấu sự sợ hãi. Điều khoa học 
chưa chứng minh được không có nghĩa là điều 
này không có thật, vì một ngày nào đó, khoa học 
sẽ tiến đến mửc mà họ có thể chửng minh tất cả. 
Những phương pháp thông thường như cầu cơ, 
đồng cốt, thường gặp sai lầm vì như tôi đã trình 
bày, các vong linh nhập vào phần lớn cũng có 
kiến thửc giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ 
cũng trích dẫn vài câu trong “Thánh kinh”, hoặc 
sách vở, kinh điển để nâng cao giá trị lời nói, 
điều này có khác nào những nhà chính trị khi 
diễn thuyết. Phương pháp khoa học chính xác 
nhất là phải tự mình qua hẳn thế giới đó nghiên 
cứu. Các ông nên biết thân thể chúng ta không 



phải môi trường duy nhất của linh hồn và giác 
quan của nó cũng không phải phương tiện duy 
nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp 
nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau và 
mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta 
thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử 
cõi trần nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. 
Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó và 
khi giác quan thể vía được khai mở, ta có thể 
quan sát các cõi giới vô hình dễ dàng. Khi từ 
trần, thể xác tiêu hao, các giác quan không còn 
sử dụng được nữa thì linh hồn sẽ tập phát triển 
các giác quan thể vía ngay. Nếu biết cách khai 
mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể 
nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng. 

Giáo sư Allen ngập ngừng : 



- Nhưng có một quan niệm lại cho rằng, sau khi 
chết linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa 

ngục vĩnh viễn, điều này ra sao ? 

Hamud lắc đầu : 

- Đó là một quan niệm không hợp lý, vì điều này 
cho rằng khi chết linh hồn sẽ đổi thay toàn diện. 
Sau khi chết, linh hồn sẽ mất hết tính xấu để trở 
nên toàn thiện, trở nên một vị thiên thần vào cõi 

thiên đàng hoặc là linh hồn có thể mất hết các 
tính tốt để trở nên xấu xa, trở nên một thử ma 
quỷ bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý vì sự tiến 
hoá phải từ từ, chứ không thể đột ngột được. 
Trên thế gian này, không ai toàn thiện hay toàn 
ác. Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu, 
tốt do các duyên, nghiệp từ tiền kiếp để lại; tuỳ 
theo điều kiện bên ngoài mà những chủng tử 



này nẩy mầm, phát triển hay thui chột, không 
thể phát triển. Một người tu thân là một người 
biết mình, lo vun xới tinh thần để các nhân tốt 
phát triển, giống như người làm vườn lo trồng 
hoa và nhổ cỏ dại. Thực ra, khi sống và chết, con 
người không thay đổi bao nhiêu. Nếu khi sống 
họ ăn tham thì khi chết, họ vẫn tham ăn, chỉ có 
khác ở chỗ, điều này sẽ không còn được thoả 
mãn vì thể xác đã hư thối, tan rã mất rồi. Sau khi 
chết, tìm về nhà thấy con cháu ăn uống linh đình 
mà họ thì không sao ăn được, lòng ham muốn 
gia tăng cực độ như lửa đốt gan, đốt ruột, đau 
khổ không sao tả được. 

- Như ông đã nói, loài ma đói thường rung động 
theo không khí quanh đó, như thế họ có thoả 

mãn không ? 



- Khi người sống ăn ngon có các tư tưởng khoái 
lạc thì loài ma đói xúm quanh cũng tìm cách 

rung động theo tư tưởng đó, nhưng không làm 
sao thoả mãn cho được. Điều này ví như khi đói, 
nghĩ đến món ăn ngon ta thấy khoan khoái, ửa 
nước bọt nhưng điều này đâu có thoả mãn nhu 
cầu bao tử đâu. Các loại ma hung dữ, khát máu 
thường tụ tập nơi mổ sẻ súc vật, lò sát sinh để 
rung động theo những không khí thô bạo ở đó. 
Những người giết súc vật trong nhà vô tình mời 
gọi các vong linh này đến, sự có mặt của họ có 
thể gây nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là cho nhũng 

người dễ thụ cảm. 

- Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường 

xuất hiện ở nghĩa địa, điều này ra sao ? 

- Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình ảnh của thể 



phách đang tan rã, chứ không phải ma quỷ, vong 
linh. Khi ta chết, thể xác hư thối thì thể phách 
vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía 
cũng tan rã theo. Thể phách được cấu tạo bằng 
những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cõi 
trần. Nhưng trong đó có nhiều nguyên tử 'dĩ 
thái', nên nhẹ hơn, nó thu thập các sinh lực còn 
rơi rớt trong thể xác, để cố gắng kéo dài sự sống 
thêm một thời gian nữa. Vì đang tan rã nên thể 
phách không hoàn toàn, do đó, đôi khi ta thấy 
trên nghĩa địa có những hình ảnh người cụt đầu, 
cụt chân, bay là là trên các nấm mồ, người 
không hiểu thì gọi đó là ma. Theo sự hiểu biết 
của tôi, thì việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn 
cất, vì để thể xác tan rã từ từ làm cho linh hồn 
đau khổ không ít và thường ở trong một giai 



đoạn hôn mê, bất động một thời gian rất lâu. 
Thiêu xác khiến vong linh thấy mình không còn 
gì quyến luyến nữa nên siêu thoát nhanh hơn 

nhiều. 

- Ma quỷ thường thuộc thành phần nào trong xã 

hội ? 

- Chúng thuộc đủ mọi thành phần, tuỳ theo dục 
vọng khi còn sống. Người chết bất đắc kỳ tử 

thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết già vì 
còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị 
hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội, giận hờn 
và có ý định trả thù. Một người tự tử để trốn nợ 
đời cũng thế, y sẽ hôn mê trong trạng thái khổ 
sở lúc tự tử rất lâu. Định luật cõi âm xác nhận 
rằng, “Chính cái dục vọng của ta quyết định cảnh 
giới ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu hay mau." 



- số phận của những người quân nhân tử trận 

thì ra sao ? 

- Họ cũng không ra ngoài luật lệ đó, tuỳ theo dục 
vọng từng cá nhân. Tuy nhiên, người hy sinh 

tính mạng cho một lý tưởng có một tương lai tốt 
đẹp hơn, vì cái chết cao đẹp là một bậc thang lớn 
trong cuộc tiến hoá. Họ đã quên mình để chết và 
sống cho lý tưởng thì cái chết đó có khác nào 
những vị thánh tử đạo. Dĩ nhiên không phải 
quân nhân nào cũng sống cho lý tưởng và những 
kẻ giết chóc vì oán thù và chết trong oán thù lại 

khác hẳn. 

- Như ông nói thì người chết vẫn thấy người 

sống ? 

- Thật ra phải nói như thế này. Khi chết các giác 

quan thể xác đều không sử dụng được nữa, 



nhưng người chết vẫn theo dõi mọi sự dễ dàng 
vì các giác quan thể vía. Không những thế họ còn 
biết rất rõ tư tưởng, tình cảm liên hệ; mặc dù họ 
không còn nghe thấy như chúng ta. Nhờ đọc 
được tư tưởng, họ vẫn hiểu điều chúng ta muốn 

diễn tả. 

- Như vậy thì họ ở gần hay ở xa chúng ta ? 

- Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn 
bên gia đình, bên những người thân nhưng theo 
thời gian, khi ý thửc hoàn cảnh mới, họ sẽ tách 

rời các ràng buộc gia đình để sống hẳn ở cõi giới 

của họ. 

- Như thế có cách nào người sống tiếp xúc được 

với thân nhân quá cố không ? 

- Điều này không có gì khó. Hãy nghĩ đến họ 
trong giấc ngủ. Thật ra nếu hiểu biết thì ta 



không nên quấy rầy, vì làm thế chỉ gây trở ngại 
cho sự siêu thoát. Sự chết là bước vào một đời 
sống mới, các sinh lực từ trước vẫn hướng ra 
ngoài, thì nay quay vào trong, linh hồn từ từ rút 
khỏi thể xác bằng một bí huyệt trên đỉnh đầu. 
Do đó, hai chân từ từ lạnh dần rồi đến tay và sau 
cùng là trái tim. Lúc này người chết thấy rất an 
tĩnh, nhẹ nhàng không còn bị ảnh hưởng vật 
chất. Khi linh hồn rút lên óc, nó sẽ khơi động các 
ký ức, cả cuộc đời sẽ diễn lại như cuốn phim. 
Hiện tượng này gọi là “hồi quang phản chiếu” 
(Memory projection). Đây là một giây phút hết 
sức quan trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời 
sống cõi bên kia. Sợi dây từ điện liên hệ giữa thể 
xác và thể phách sẽ đứt hẳn. Đây là lúc người 
chết hoàn toàn hôn mê, vô ý thửc để linh hồn rút 



khỏi thể phách và thể vía bắt đầu lo bảo vệ sự 
sống của nó bằng cách xếp lại từng lớp nguyên 
tử, lớp nặng bọc ngoài và lớp thanh nhẹ ở trong. 
Sự thu xếp này ấn định cõi giới nào vong linh sẽ 

đến. 

- Ông du hành sang cõi âm thế nào ? 

- Nói như thế không đúng lắm, vì ám chỉ một sự 
di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các cõi thật 
ra ở cùng một nơi chỉ khác nhau ở chiều không 
gian và thời gian. Sang cõi âm là sự chuyển tâm 
thức, sử dụng giác quan thể vía để nhận thửc 
chứ không phải đi đến một nơi nào hết. Sở dĩ cõi 
trần không thấy cõi âm vì nguyên tử cấu tạo nó 
quá nặng nề, rung động quá chậm không thể đáp 
ứng với sự rung động nhanh của cõi âm. Quan 
niệm về không gian cũng khác vì đây là cõi tư 



tưởng, nghĩ đến đâu là ta đến đó liền, muốn gặp 
ai chỉ cần giữ hình ảnh người đó trong tư tưởng 
ta sẽ gặp người đó ngay. Khi di chuyển ta có cảm 
giác như lướt trôi, bay bỗng vì không còn đi 
bằng hai chân như thể xác. 

- Những người chết nhận thức về đời sống mới 

ra sao ? 

- Trừ những kẻ cực kỳ hung dữ, ghê gớm, đa số 
mọi người thức tỉnh trong cảnh giới thứ năm 

hoặc thứ sáu, vốn có rung động không khác cõi 
trần là bao. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ, hoang mang 
nhưng sau sẽ quen đi. Tuỳ theo tình cảm, dục 
vọng mà họ hành động. Tôi đã gặp vong linh của 
một thương gia giàu có, ông này cứ quanh quẩn 
trong ngôi nhà cũ nhiều năm, ông cho tôi biết 
rằng ông rất cô đơn và đau khổ. ông không có 



bạn và cũng chả cần ai. ông trở về căn nhà để 
sống với kỷ niệm xưa nhưng ông buồn vì vợ con 
ông vẫn còn đó nhưng chả ai để ý đến ông. Họ 
tin rằng ông đã lên thiên đàng, vì họ đã bỏ ra 
những số tiền, tổ chức các nghi lễ tôn giáo rất 
lớn, một tu sĩ đã xác nhận thế nào ông cũng 
được lên thiên đàng. Tôi khuyên ông ta nên cởi 
bỏ các quyến luyến để siêu thoát nhưng ông ta 
từ chối. Một vài người thân đã qua đời cũng đến 
tìm gặp, nhưng ông cũng không nghe họ. Có lẽ 
ông ta sẽ còn ở đó một thời gian lâu cho đến khi 
các lưu luyến phai nhạt hết. Tôi đã gặp những 
vong linh quanh quẩn bên cạnh cơ sở mà họ gầy 
dựng nên, họ vô cùng đau khổ và tức giận vì 
không còn ảnh hưởng được gì, họ rất khổ sở khi 
người nối nghiệp, con cháu có quyết định sai 



lầm, tiêu phá cơ nghiệp. Tôi đã gặp những người 
chôn cất của cải, phập phồng lo sợ có kẻ tìm ra, 
họ vẫn quanh quẩn gần đó và đôi khi tìm cách 
hiện về doạ nạt những người bén mảng đến gần 
nơi chốn dấu. Vong linh ghen tuông còn khổ sở 
hơn nữa; họ không muốn người họ yêu mến 
chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Đôi khi họ điên lên 
khi chứng kiến sự âu yếm của người họ yêu mến 
và người khác. Dĩ nhiên họ không thể làm gì 
được nên vô cùng khổ sở. Những nhà lãnh đạo, 
những vua chúa, những người hống hách quyền 
uy thì cảm thấy bất lực khi không còn ảnh 
hưởng gì được nữa, nên họ hết sức đau khổ. Hãy 
lấy trường hợp một vong linh chết đuối, vì y 
không tin mình đã chết, nên cứ ở trong tình 
trạng lúc chết, nghĩa là ngộp nước. Vì đầu óc hôn 



mê, nên y không nhìn thấy cõi âm, mà vẫn giữ 
nguyên hình ảnh cõi trần, dĩ nhiên nó chỉ nằm 
trong tư tưởng của y mà thôi. Nói một cách 
khác, thời gian như ngừng lại, y cử thế hôn mê 
trong nhiều năm. Tôi đã cố gắng thuyết phục 
nhưng nói gì y cũng không nghe, tôi bèn yêu cầu 
y trở về nhà, đầu óc y hôn mê quá rồi, nên cũng 
không sao trở về được. Nhờ các bạn bè cõi vô 
hình, tôi tìm được tên tuổi, và địa chỉ thân nhân 
vong linh. Tôi tiếp xúc với họ và yêu cầu lập một 
nghi lễ cầu siêu để cảnh tỉnh vong linh. Nhờ sức 
chú nguyện mãnh lực của buổi cầu siêu, tôi thấy 
vong linh từ từ tỉnh táo ra, nghe được lời kinh. Y 
trở về nhà và chứng kiến buổi cầu siêu của con 
cháu gần 60 năm sau khi y qua đời. Sau đó y 


chấp nhận việc mình đã chết và siêu thoát... 



- ông cho rằng sự cầu nguyện có lợi ích đến thế 

sau ? 

- Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức 
quan trọng và ích lợi , vì nó chứa đựng một sức 

mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Oai lực lời 
kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng ở cõi 
âm nếu người ta tụng niệm chú tâm, sử dụng hết 
cả tinh thần. Tiếc thay, người đời chỉ coi tụng 
niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu 
kinh trên đầu môi, chót lưỡi chứ không biết tập 
trung tinh thần, nên mất đi phần nào hiệu 
nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh 
khủng, có thể dời núi lấp sông, đó là bí huyết 
khoa “Mật tông Tây Tạng". 

- Như ông nói thì tôn giáo Tây Tạng có hiệu 


nghiệm nhiều hay sao ? 



- vấn đề cầu nguyện cho người chết không phân 
biệt tôn giáo và cũng không cần theo một nghi 

thức, nghi lễ nào nhất định, mà chỉ cần tập trung 
tư tưởng, hết sửc chú tâm cầu nguyện. Theo sự 
hiểu biết của tôi thì tôn giáo nào cũng có những 
nghi lễ riêng và nghi lễ nào cũng tốt nếu người 

thực hành thành tâm. 

- Như vậy nghi lễ rửa tội trước khi chết có ích lợi 

gì không ? 

- Một số người tin rằng, hạnh phúc vĩnh cữu của 
con người tuỳ thuộc tâm trạng y lúc từ trần. Nếu 

lúc đó y tin rằng mình được cửu rỗi thì như 
được một vé phi cơ lên thiên đàng, còn không y 
sẽ xuống địa ngục. Điều này gây nhiều sợ hãi, lo 
âu vô ích. Nếu một người chết thình lình thì sao? 
Phải chăng họ sẽ xuống địa ngục ? Nếu một tín 



đồ hết sửc ngoan đạo nhưng chết ngoài trận 
mạc thì sao ? Họ đâu được hưởng nghi lễ rửa tội 
? Sự chuẩn bị hữu hiệu nhất là có một đời sống 
thanh cao, nếu ta đã có một đời sống cao đẹp, thì 
tâm trạng khi chết không quan trọng. Trái lại, ta 
không thể ao ước một tương lai tốt đẹp dù tang 
lễ được cử hành bằng các nghi lễ to lớn, linh 
đình nhất. Dù sao, tư tưởng chót trước khi lìa 
đời cũng rất hữu ích cho cuộc sống mới bên kia 
cửa tử . Nó giúp vong linh tỉnh táo, dễ thích hợp 
với hoàn cảnh mới hơn. Một cái chết thoải mái, 
ung dung phải hơn một cái chết quằn quại, chết 
không nhắm mắt được. Theo tôi thì sự hiểu biết 
về cõi vô hình, sự chuẩn bị cho cái chết là điều 
hết sức quan trọng, cần được phổ biến rộng rãi, 


nhưng tiếc là ít ai chú ý đến việc này. 



- Vậy theo ông, chúng ta cần có thái độ gì ? 

- Đối với người Âu tây, đời sống bắt đầu khi lọt 
lòng mẹ, và chấm dửt lúc chết, đó là một quan 
niệm cần thay đổi. Đời sống cõi trần chỉ là một 
phần nhỏ của chu kỳ kiếp sống. Chu kỳ này được 
biểu hiện bằng một vòng tròn mà sự sống và 
chết là những nhịp cầu chuyển tiếp giữa hai cõi 
âm, dương, giữa thế giới hữu hình và vô hình. 
Trên con đường tiến hoá, còn hằng ha sa số các 
chu ký, các kiếp sống cho mỗi cá nhân. Linh hồn 
từ cõi thượng giới cũng phải qua cõi trung giới. 

Phần ở cõi trần chỉ là một phẩn nhỏ của một 
kiếp sống mà thôi. Trong chu kỳ này, phần quan 
trọng ở chỗ vòng tròn tiến sâu vào cõi trần và 
bắt đầu chuyển ngược trở lên, đó là lúc linh hồn 
hết tha thiết với vật chất, mà có ý hướng về tâm 



linh. Các cổ thư đã vạch ra một đời sống ở cõi 
trần như sau : 25 năm đầu để học hỏi, 25 năm 
sau để lo cho gia đình, đây là giai đoạn tiến sâu 
vào trần thế, 25 năm sau nữa phải từ bỏ việc đời 
để lo cho tâm linh, đó là thời điểm quan trọng để 
đi ngược lên, hướng về tâm linh, và 25 năm sau 
chót phải từ bỏ tất cả, chỉ tham thiền, quán 
tưởng ở nơi rừng sâu, núi thẳm. Đối với người Á 
châu thì 50 tuổi là lúc từ bỏ vật chất để hướng 
về tâm linh, nhưng người Âu châu lại khác, họ 
ham mê làm việc đến độ mù quáng, cho đến già 
vẫn tranh đấu hết sức vất vả, cho dục vọng, cho 
bản ngã, cho sự sống còn, cho sự thụ hưởng . Do 
đó, đa số mất quân bình và khi chết hay gặp các 
nghịch cảnh không tốt. Theo ý tôi, chính vì sự 
thiếu hiểu biết về cõi âm nên con người gây 



nhiều tai hại ở cõi trần. Chính vì không nhìn rõ 
mọi sự một cách tổng quát, nên họ mới gây lầm 
lôi, chứ nẽu biẽt tỷ lệ đời sống cõi tran đối với 
toàn kiếp người, thì không ai dồn sửc để chỉ lo 
cho 1/3 kiếp sống, mà sao lãng các cõi trên. Nếu 
con người hiểu rằng quãng đời ở cõi trần rất 
ngắn ngủi, đối với trọn kiếp người và đời sống 
các cõi khác còn gần với chân lý, sự thật hơn thì 
có thể họ đã hành động khác đi chăng ? Có lẽ vì 
quá tin tưởng vào giác quan phàm tục, nên đa số 
coi thế giới hư ảo này là thật và cõi khác là 

không có... 

- Nhưng nếu ông cho rằng các cõi kia còn gần 
với sự thật hơn, thì tại sao ta lại kéo lê kiếp sống 
thừa ở cõi trần làm gì ? Tại sao không rũ nhau đi 


sang cõi khác có tốt hơn không ? 



Hamud mỉm cười : 

- Tuy cõi trần hư ảo, nhưng nó có những lợi ích 
của nó, vì con người chỉ có thể tìm hiểu, và phát 
triển xuyên qua các rung động thô thiển này 
thôi. Cõi trần có các bài học mà ta không tìm 
thấy ở đâu khác. Chính các bậc chân tiên, bồ tát 
trước khi đắc quả vị đều phải chuyển kiếp xuống 
trần, làm các công việc vĩ đại như một thử thách 
cuối cùng. Muốn khai mở quyền năng, con người 
phải tiếp nhận các bài học ở cõi trần, nhờ học 
hỏi những bài học này, họ mới trở nên nhạy cảm 
với các rung động ở cõi trên. 

- Ông muốn nói sự nhạy cảm như thế nào ? 

- Sự mở mang trí tuệ giống như một máy thu 
thanh, và các rung động ví như các tầng sóng. 

Một người không hiểu biết, ví như máy thu 



thanh không bắt trúng đài, không thay đổi băng 
tầng. Họ sinh ra sao thì chết cũng vậy, chả học 
được điều gì, vì như máy không bắt trúng đài chỉ 
kêu rè rè. Một người hiểu biết là người biết thay 
đổi con người của mình để bắt trúng những tầng 
sóng. Dĩ nhiên có nhiều làn sóng, băng tầng khác 
nhau và con người sẽ bị tràn ngập bởi các làn 
sóng này cho đến khi họ điều hoà, phân biệt 
điều hay, lẻ dở, để chọn những bằng tầng thích 
hợp hơn. Khi đó, họ bắt trúng những đài phát 
thanh, nghe được điệu nhạc họ muốn. Huyền âm 
của thượng đế lúc nào cũng vang lừng trong vũ 
trụ cho những ai muốn nghe, biết chuyển tâm 
thức để nghe, biết thay đổi tâm hồn để bắt được 
làn sóng thanh cao, tế nhị đó. 


Mọi người gật đầu thán phục vị pháp sư Ai cập 



đã dùng những thí dụ cụ thể để giải thích một 
điều phức tạp. Giaó sư Mortimer thắc mắc : 

- Ngoài việc khai mở giác quan để nghiên cứu 

cõi âm, ông còn làm gì nữa ? 

- Việc nghiên cứu sẽ không có ý nghĩa gì, nếu ta 
chỉ quan sát như một khách bàng quang, dửng 
ngoài nhìn ngắm. Con người cần học hỏi những 
điều gì xảy ra khi họ từ trần, để thay đổi thích 
hợp với cuộc sống mới, không những cho họ mà 
còn cho những người thân. Càng hiểu biết bên 
kia cửa tử, họ càng dễ dàng hướng dẫn các vong 

linh khác. 

- Nói một cách khác, ông hay giúp đỡ những 

vong linh vừa từ trần ? 

- Chính thế, đó là công việc của tôi. Phần lớn 
người chết thường xúc động và không chấp 



nhận rằng họ đã chết, họ muốn bám víu lấy cõi 
trần, và trở nên các loài ma vất vưởng. Công việc 
của tôi là trấn an họ, giải thích cho họ rằng ở cõi 
âm nếu muốn siêu thoát cần thay đổi trọn vẹn 
lối sống. Việc này dĩ nhiên rất khó vì các vong 
linh không chịu nghe, hơn nữa nhiều người 
luyến tiếc cõi trần , vì họ có những việc chưa giải 
quyết xong, tâm hồn họ chưa được an để siêu 
thoát. Vì thế sự hiện diện của một người còn 
sống như tôi rất hữu ích, tôi có thể giúp họ hoàn 
tất các tâm nguyện để họ siêu thoát... 

- Công việc này có kết quả gì không ? 

- Đây là một việc hết sức khó khăn, nên tôi phải 
kết thân với một số bạn bè bên cõi âm. Nếu vong 
linh u mê nhất định không nghe, thì tôi phải nhờ 
những bạn bè, người thân của họ thuyết phục, 



giúp đỡ. Thí dụ như một vong linh bị chết trong 
một trận hoả hoạn tại Luân đôn. Y bị kẹt trong 
toà nhà ba tầng, không sao thoát được, nên chết 
ngộp bởi khói. Y không tin mình đã chết, nên 
thần thửc vẫn vùng vẫy, tìm chỗ thoát thân. Tôi 
khuyên bảo nhưng y quá lo sợ chết cháy, nên 
không chịu tin lời tôi. Sau tôi phải nhờ mẹ y đã 
từ trần từ nhiều năm trước đến khuyên bảo thì 
y mới chấp nhận và siêu thoát. 

- Ông muốn nói rằng thân quyến có thể làm việc 

đó, dù họ chết đã lâu ? 

- Dĩ nhiên, sự liên hệ giữa con người với nhau 
đâu phải tình cờ mà do nhiều duyên nghiệp từ 
trước. Nếu sợi dây thân ái vẫn còn, thì dù qua 
đời họ vẫn để ý lưu tâm đến những người họ 
yêu mến. Dù đã siêu thoát lên cảnh giới riêng, 



nhưng họ vẫn sẵn sàng trở lại khuyên bảo, giúp 

đỡ con cháu của họ. 

- Như vậy sau khi chết ta có thể gặp lại cha mẹ, 
ông bà, họ hàng thân thích hay sao ? 

- Dĩ nhiên, như tôi vẫn nói con người khi sống ra 
sao thì chết vẫn vậy, đâu có đổi thay gì. Nếu tình 
cảm vẫn còn thì họ vẫn tìm đến gặp nhau. Thật 
ra nếu ta xem sự chết như đi du lịch qua một thế 
giới mới, quang đãng, sáng sủa hơn thì chúng ta 
sẽ không có cảm tưởng xa người quá cố. Sự thật 
là không có điều gì chia cách linh hồn cả, khi ta 
yêu mến ai bằng những rung động chân thành, 
ta yêu mến họ qua linh hồn của họ chứ đâu phải 
chỉ xác thân. Xác tuy hư hoại nhưng hồn họ vẫn 
ở quanh ta, tuy ta không thấy họ nhưng họ vẫn 
cảm nhận được tình thương của ta. Họ còn biết 



các đau buồn, cảm giác của ta, vì họ đọc được tư 
tưởng. Dĩ nhiên, nếu họ vẫn theo dõi thì khi ta 
chết đi, họ sẽ đón tiếp để trấn an ta. Đây là một 
vấn đề cần được lãnh hội cẩn thận, vì khi hiểu 
biết ta sẽ không còn sợ hãi, ta chấp nhận sự chết 
như một việc hiển nhiên. Bên kia cửa tử cũng 
như cõi trần, luật thiên nhiên luôn luôn biểu 
hiện và hết sức công bằng. 

- Làm sao chúng tôi có thể biết chắc rằng khi 

chết ta sẽ gặp người thân ? 

- Như tôi đã trình bày, có bảy cảnh ở cõi trung 
giới và sự thức tỉnh ở cảnh nào hoàn toàn tuỳ 
theo tâm thức con người rung động cùng với 

nhịp rung của cảnh đó. Con người chỉ có thể tiếp 
xúc với vong linh ở cảnh đó hoặc cảnh thấp hơn 
mà thôi. Đa số những người qua đời đã lâu, thể 



vía đã được thanh lọc nên thường sống ở cảnh 
giới cao hơn, do đó họ có thể tiếp xúc với những 
người ở cảnh giới thấp hơn nếu họ muốn. 
Ngược lại những kẻ thức tỉnh ở cảnh thử bảy 
hay thử sáu chỉ muốn tìm về cõi trần mà thôi, ít 
khi ý thức cảnh giới khác. Có nhiều vong linh 
sau khi đã lên đến cảnh giới cao lại tìm về những 
cảnh thấp hơn, không phải họ ham mê gì cõi 
này, nhưng vì lòng thương người, họ muốn giúp 
đỡ những người cùng cảnh ngộ, những kẻ lạc 
lõng, bơ vơ không ý thức. 

Hamud im lặng một lúc rồi thong thả : 

- Cứu trợ, giúp đỡ các vong linh bên kia cửa tử là 
một điều hết sức cần thiết vì người chết thì 
nhiều, mà người hiểu biết lại chẳng có bao 


nhiêu.... 



- Nhưng đâu phải ai cũng làm được việc này, 
phải có các quang năng đặc biệt như ông, hay 
đợi lúc chết mới giúp đỡ được chứ... 
Hamud lắc đầu : 

- Không phải khi từ trần mới làm được việc này. 
Khi còn sống ta vẫn có thể làm được mà cũng 

không cần khai mở quang năng nào cả. Bất cử ai 
biết suy nghĩ đều có thể làm được. Các ông nên 
hiểu rằng khi ngủ, thể vía của ta được tự do có 
thể hoạt động bên cõi âm. Nếu ta tập trung tư 
tưởng trước khi ngủ vào một sự giúp đỡ, an ủi 
nhắm mục đích hướng dẫn, cửu trợ tất cả mọi 
người không phân biệt thì điều này sẽ được 

thực hiện. 

- Chỉ thế thôi ư ? Như vậy thì ai làm chẳng được 


? 



- Dĩ nhiên, điều này không nguy hiểm gì hết vì tư 
tưởng có một sức mạnh thần giao đặc biệt và có 
một mãnh lực phi thường ở cõi âm. Nếu ta tập 
làm những việc này khi còn sống, ta sẽ không bỡ 
ngỡ, ngạc nhiên khi qua cõi bên kia vì ta đã quen 
thuộc với nó rồi. Ta còn gặp những người nhờ 
tư tưởng của ta mà được giúp đỡ, dĩ nhiên là họ 
sẽ đón tiếp ta nồng hậu và từ đó sẽ tiếp tục làm 

những công việc này... 

- Làm sao có thể dễ dàng như thế được ? 

Hamud mỉm cười : 

- Nghe thì dễ thật nhưng nó đòi hỏi một sự 
quyết tâm. Thứ nhất việc làm của ta phải bất vụ 
lợi, vị tha, vô tư vì cõi âm là cõi tư tưởng . Nếu ta 
có ý định mưu đồ việc gì, những người khác biết 
ngay và hậu quả lại chưa biết thế nào mà lường 



được. Thứ hai, đa số vong linh đều u mê, ngoan 
cố, rất khó thuyết phục, vì các nghiệp quả trói 
buộc hoặc lưu luyến cõi trần vì con cháu khóc 
than, thương tiếc quá làm họ đâm ra xúc động 
khó siêu thoát. Do đó, công việc này đòi hỏi sự tế 
nhị, khéo léo và một tâm hồn an tĩnh, không bối 
rối, xúc động. Nhưng khi ta đã phát tâm thì tư 
tưởng này sẽ là một khí cụ rất tốt giúp đỡ ta rất 
nhiều. Theo ý kiến của tôi, thì việc có một kiến 
thức rộng rãi về cõi âm là căn bản đầu tiên. 

Giáo sư Allen lắc đầu : 

- Nếu nói rằng khi ngủ, ta qua cõi âm. Tại sao tôi 
không ý thức một tí gì cả ? Phải có một bằng 
chứng nào rõ rệt mới tin như vậy được . 

- Các ông hiểu thế nào về sự cấu tạo của con 
người. Trong lúc tỉnh, thể vía là cây cầu cho tâm 



thức. Mọi sự va chạm, rung động, cảm xúc bên 
ngoài do hệ thần kinh giao cảm, được thể vía 
chuyển vào tâm thức, sau đó mới ghi nhận ở 
khối óc. Bằng chứng là ta suy nghĩ trước khi ta 
hành động có phải không ? Nguyên nhân giấc 
ngủ là sự mệt mỏi của thể xác. Nó cần phục hồi 
sức khoẻ nên nằm yên, nhưng thể vía lại khác. 
Nó vẫn hoạt động vì bằng chứng là đôi khi ngủ 
say nhưng ta vẫn ý thức mọi việc xảy ra chung 
quanh, có đúng thế không ? Thể vía luôn rung 
động để đáp ứng với hoàn cảnh chung quanh, vì 
tính chất này nó rất mẫn cảm với các rung động 
của bản năng, ham muốn, dục vọng. Các tính xấu 
như giận hờn, oán ghét chẳng qua là sự cô đọng 
của tư tưởng mà thôi. Sự cô đọng này tạo thành 
một lớp vỏ bao trùm lên thể vía, và ảnh hưởng 



của nó. Do đó, tính tình con người chỉ là một 
thói quen của tư tưởng. Như tôi đã trình bày, tư 
tưởng thanh cao cũng như hèn hạ đều bị thu hút 
vào thể vía và trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm 
con người. Bằng chứng là một người có tâm hồn 
thanh khiết không thể hợp với những nơi ồn ào 
náo nhiệt, ngược lại kẻ có tâm hồn náo động 
không thể chịu nơi vắng vẻ, êm đềm. Có người 
tự hỏi, tại sao họ không thể ngồi yên một chỗ, 
không thể tu tập các pháp môn thiền quán ? Ấy 
vì thể vía họ lao chao, giao động. Họ cần biết 
cách chủ trị tình cảm, thanh lọc thể vía. Các món 
đồ ăn nặng trọc như thịt cá, rượu, các chất kích 
thích cũng đem vào thể vía những phần nặng 
trọc. Người tu phải triệt để từ bỏ các món ăn 
này, vì nó rất có hại cho việc tham thiền, quán 



tưởng. Thể xác và thể vía liên lạc với nhau qua 
bảy trung tâm giao điểm sinh lực gọi là Luân xa. 
Tại đây, có một tấm màn cấu tạo bằng nguyên tử 
cõi trần để ngăn chận ảnh hưởng cõi âm. Vì thế, 
ký ức và sinh hoạt lúc ngủ không chuyển sang 
khối óc vật chất. Tuy nhiên, đôi khi ngủ dậy ta 
vẫn mường tượng có một cái gì mà không sao 
nhớ được. Đối với một người bình thường thì 
luân xa không thức động nên tấm màn này khép 
chặt nhưng rượu, thịt, các chất kích thích có thể 
phá hoại tấm màn này khiến nó bị rách và ảnh 
hưỏong cõi âm có thể chuyển qua cõi trần khiến 
y bị điên khùng hay rối loạn hệ thần kinh. Có khi 
cá nhân mất tự chủ, bị các loài ma quỷ nhập vào 

sai khiến. 


Giáo sư Allen lên tiếng : 



- Những điều ông trình bày rất lạ lùng, nhưng 
cũng có lý. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của 

chúng tôi thì khoa học không thể chửng minh 
điều này. Liệu có cách nào khiến chúng tôi cũng 
khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô 

hình như ông không ? 

Hamud gật đầu : 

- Sự khai mở quyền năng thuộc phạm vi tâm 
thức, trước khi mở tâm phải tinh luyện các thể 

đã. Nếu chưa thanh lọc được các thể thì đừng 
nói đến khai mở bất cử một giác quan nào. 

- Vậy ta phải luyện các thể bằng cách nào ? 

- Tinh luyện thể trí bằng sự suy tư chân chính. 
Trí tưởng tượng con người là một công cụ sáng 
tạo hữu hiệu. Khi ta suy tư, tưởng tượng, ta vô 
tình xây dựng thể trí. Nếu ta chỉ suy tư những 



điều tốt lành, cao thượng thì ta đã luyện trí rồi. 
Sau thể trí là thể vía, thể này chỉ luyện bằng cách 
ham muốn chân chính. Hãy ham mê các điều cao 
thượng thì tự khắc thể vía sẽ phát triển. 

- Ông nói nghe thật dễ dàng. Tư tưởng cao 
thượng và ham muốn chân chính là những điều 
trừu tượng, làm sao có thể làm được... 

- Đa số mọi người quan niệm như thế nên chả 
khi nào tiến bộ được. Con người muốn quyền 
năng, giải thoát nhưng chỉ chờ đợi một phép lạ, 
một tha lực ngoại giới, chứ không tự tin rằng 
mình có khả năng làm những việc đó. 

- Dù tôi muốn thanh lọc các thể thì cũng phải có 
một phương pháp, một sự hướng dẫn, một kỹ 
thuật nào đó, chử nói một cách trừu tượng thì ai 

nói chẳng được. 



- Theo sự hiểu biết của tôi thì tôn giáo nào cũng 
dạy những điều cao đẹp và áp dụng những lời 

dạy này. Đây cũng là một phương pháp, kỹ thuật 

thanh lọc các thể . 

- Như vậy, ông theo phương pháp nào ? Hãy nói 

về kinh nghiệm của ông đã... 

Hamud trầm ngâm rồi gật đầu : 

- Được lắm, tôi được truyền thụ phương pháp 
này tại một tu viện ở Tây Tạng, nên chịu ảnh 
hưởng Phật giáo rất nhiều. Thứ nhất là luyện thể 
xác, phải biết cách kiểm soát, kiềm chế thể xác 
hoàn toàn, quy định mọi hoạt động như ăn, 
uống, ngủ cho thật đúng. Thức ăn được phân 
làm ba loại : tỉnh, động và điều hoà. Người tập 
phải tránh đồ ăn “tỉnh" vì nó làm thể xác hôn 
mê, lười biếng, bất động. Các thức ăn có đặc tính 



“tỉnh” là các món đang lên men, các thứ đồ khô, 
các loại rượu. Các món ăn có đặc tính “động”, 
như thịt, cá, thường đem lại các kích thích hăng 
hái nhất thời, xác chết thú vật gồm nhiều 
nguyên tử nặng nề bởi các thú tính thấp hèn 
không thích hợp cho việc tu hàn, thanh lọc. Chỉ 
có các món ăn “điều hoà” là thứ có khả năng 
tăng trưởng, chứa nhiều sụ sống như ngũ cốc, vì 
nó đâm mầm, nẩy lộc, các loại trái cây vốn tràn 
đầy nhựa sống, các loại rau cỏ vốn hấp thụ khí 
thái dương cần thiết cho một thể xác cường 
tráng, nhạy cảm. Sau việc ăn uống, còn phải thở 
hít, hô hấp cho đúng cách. Khoa học chứng minh 
con người sống được là nhờ hơi thở nhưng thật 
ra đó nhờ sinh khí (prana). Chính các sinh khí 
này thấm nhuần khắp cơ thể, mang sự sống đến 



khắp tế bào. Prana xuất phát từ ánh sáng mặt 
trời, nó rung động và pha trộn trong không khí. 
Bằng cách hô hấp thật sâu, thong thả. Prana sẽ 
thấm vào thần kinh hệ và lưu thông khắp châu 
thân, mang sự sống khắp xác thể. Chính các 
Prana tích tụ trong hệ thần kinh tạo ra luồng 
“nhân điện”, một yếu tố quan trọng của sự sống. 
Tóm lại, dinh dưỡng đúng cách bằng các món ăn 
có đặc tính “điều hoà”, tập thở hít đúng cách là 
phương pháp tinh luyện thể xác vô cùng quan 
trọng. Như các ông thấy, phương pháp này 
không có gì trái với khoa học hiện tại. Cách thực 
hành có thể khác nhau tuỳ cá nhân, người gọi là 
thể dục, kẻ gọi là thiền định, điều này không 
quan trọng vì căn bản chính chỉ nhằm đem lại 
một thể xác lành mạnh, cường tráng. Người 



luyện thể xác cần sống nơi thoáng khí, nhiều ánh 
sáng mặt trời để đón nhận các sinh lực prana, 
nhằm bổ túc luồng nhân điện. Các món ăn như 
thịt cá mang lại các rung động thô bạo, khiến 
luồng nhân điện này chạy loạn lên khó kiểm 
soát, gây nên các bệnh tật hoặc phá hoại hệ thần 
kinh. Các món ăn "tỉnh" như rượu làm tê liệt bộ 
thần kinh khiến luồng nhân điện bị ngắt quãng 
không đều, ngăn trở các sinh khí prana lưu 
thông mang sinh lực nuôi thể xác, gây nên nhiều 

hậu quả không tốt. 

Sau khi thanh lọc thể xác, ta bắt đầu luyện đến 
thể vía. Thể vía là trung tâm của tình cảm, một 
khi tình cảm trong sạch, vị tha, bác ái, đương 
nhiên các chất thanh nhẹ sẽ được hấp thụ vào và 
các chất nặng trọc, xấu xa sẽ bị đào thải ra ngoài, 



theo một nguyên lý giống như sự thấm lọc 
(osmose). Khi thể vía thanh cao, nó sẽ rung động 
với các tư tưởng cao thượng mang tâm thức lên 
một bình diện cao hơn. Khi sự rung động đến 
một chu kỳ nào đó, các giác quan thể vía bắt đầu 
khai mở tự nhiên, con người sẽ bắt đầu có 
quyền năng đặc biệt. Nói một cách khoa học 
hơn, các giác quan thể vía chỉ hoạt động ở một 
chu kỳ và chỉ khi nào thể vía rung động đúng 
chu kỳ này nó mới được đánh thức để hoạt 
động. Thể vía chỉ có thể rung động ở chu kỳ này 
vì nó được cấu tạo bằng những nguyên tử thật 
thanh, nhẹ, khi những nguyên tử nặng trọc bị 
khu trục hết. Điều này chỉ xảy ra khi con người 
chỉ có các tình cảm cao thượng, lòng bác ái tốt 
lành bao trùm mọi vật. Đó là bí quyết cách luyện 



thể vía. 

Khi bảy giác quan của thể vía hoạt động, nó sẽ 
khai mở một số bí huyệt để luồng hoả hầu 
Kundalini thức giấc. Khi luồng hoả hầu này chạy 
dọc theo xương sống lên đỉnh đầu, nó sẽ thúc 
đẩy, khai mở thể trí khiến nó khai triển để hợp 
nhất với chân thần. Khi thể trí khai triển, mở lớn 
ra nó sẽ khởi sự tiêu diệt cái phàm ngã ích kỷ 
của con người để hướng đến các điều thánh 
thiện. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn, 
rất ít ai vượt qua nổi. Danh từ Phật giáo gọi là 
Phật tánh biểu lộ, danh từ Thiên chúa giáo gọi là 
quên mình để hoà nhập với đấng cứu thế, danh 
từ Ấn giáo gọi là sự hợp nhất với Chân Ngã. Nói 
một cách giản dị thì đây là lúc trí tuệ quy kết các 


tư tưởng và hoạt động về tình huynh đệ, bác ái 



nhu thuận, từ bi, trí tuệ, vị tha, hỷ xả để kết tinh 
thành chân ngã. Khi phàm ngã hoàn toàn bị huỷ 
diệt, các thể cũng hoàn toàn được thanh lọc thì 
không còn sự phân biệt giữa ta và tha nhân, giữa 
chủ thể và đối tượng mà tất cả đều là một. Thể 
trí không còn tính cách cá nhân mà đã thành 
“đại trí", hay trí tuệ “bát nhã". Tâm thửc cũng 
không còn là tâm cá nhân mà thành tâm thức 
“bồ đề", hoà hợp hoàn toàn với tâm thức vũ trụ. 
Cả tâm lẫn trí mở rộng đón nhận ánh sáng chân 
lý mà không còn phải học hỏi, lý luận gì nữa. Đây 
chính là giai đoạn giác ngộ của người tu. Họ trở 
nên một đấng siêu nhân, một vị Tổ, một vị 

Thánh... 

Giáo sư Evan-Wentz thắc mắc : 

- Căn cử vào đâu ta biết được như vậy ? Phải có 



bằng chứng gì chử ? 

Hamud lắc đầu : 

- Các kinh nghiệm quý báu, thiêng liêng đó chỉ 
có các bậc giác ngộ rồi mới hiểu được. Không 
một vị thánh nào vỗ ngực tự xưng đã đạt quả vị 
này hay quyền năng nọ. Khi đã giác ngộ thì chửc 
tước, danh vọng, địa vị đâu có nghĩa lý gì nữa, vì 
họ đâu còn bản ngã thấp hèn như chúng ta để 
phân biệt. Chỉ có các “bậc lừa bịp", các tu sĩ giả 
mạo mới thích danh vọng, chửc tước , vì bản ngã 
họ còn to lớn và cần các danh xưng, địa vị để lừa 

bịp tín đồ nhẹ dạ. 

- Trên nguyên tắc thì như vậy, nhưng còn 

phương pháp, kỹ thuật thì sao ? 

- Phương pháp, kỹ thuật thì rất nhiều, con 
đường đến chân lý cũng thế, tuỳ theo nhân 



duyên, căn cơ cá nhân không thể áp dụng một 
kỹ thuật nào cứng nhắc được. Phương pháp, kỹ 
thuật có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc chỉ có 
một. Sự thật là chân lý luôn luôn được truyền 
dạy dưới hình thửc này hay hình thửc khác., tuỳ 
theo điều kiện, hoàn cảnh và phương tiện. 
Phương pháp tuy khác nhưng chân lý vẫn là một 
giống như nước suối hay nước sông vẫn là nước 
mà thôi. (Tuỳ duyên bất biến). Chân lý có thể 
được truyền dạy bởi những thầy phù thuỷ trong 
các bộ lạc man dã hoặc các bậc giáo chủ trong 
kinh điển tôn giáo. Kinh điển hay tôn giáo có thể 
khác nhau về hình thửc nhưng vẫn có điểm 
tương đồng mà ta phải chấp nhận. 

- Chấp nhận phải chăng là một hình thức của tin 

tưởng ? 



- Con đường đạo đòi hỏi một đức tin, nhưng 
không phải nhắm mắt tin tưởng bừa bãi. Đức tin 
chỉ đến sau khi người tìm đạo tự mình nhận 
thức rõ ràng, sau khi hiểu biết chứng nghiệm nó 
một cách rốt ráo. Các ông là những khoa học gia, 
không đời nào các ông tin tưởng một sự kiện gì 
nếu không kiểm chứng rõ ràng. Sự nghi ngờ là 
một điều cần thiết, nhưng nếu có những sự kiện 
mà khoa học không thể chứng minh hay chưa 
thể chứng minh được, các ông sẽ phải làm gì ? 
Phủ nhận chăng ? Nếu phủ nhận, các ông đã bỏ 
qua một cơ hội tìm hiểu nghiên cứu. Nếu chấp 
nhận mà không kiểm chứng thì các ông đã mù 
quáng tin tưởng bừa bãi. Tôi không mong các 
ông phải tin tưởng những điều tôi trình bày, 
nhưng mong các ông hãy suy gẫm, nghiên cứu 



nó. Nếu chưa thể sử dụng các dụng cụ khoa học 
thực nghiệm để chứng minh thì hãy sử dụng lý 
trí, trực giác, vì sự nghiên cứu cõi âm là một 
khoa học, chứ không phải một sự tin tưởng bừa 
bãi. Kiến thức về cõi giới này sẽ giúp đỡ nhiều 
người, tôi tin rằng trong một ngày không xa sẽ 
có nhiều cuộc nghiên cứu về đối tượng này. 

- Tại sao ông không công bố những khám phá 
của mình cho mọi người ? Tại sao ông lại ẩn 

thân một nơi hoang vu như thế này ? Nếu ông 
muốn, kiến thức của cõi giới này được nghiên 
cứu rộng rãi thì ông phải là người khởi xướng 
nó lên để mọi người được biết , và biết đâu sau 
đó lại chẳng có những cuộc nghiên cứu ? 
Hamud mỉm cười : 

- Khi trình độ con người chưa đến lúc, thì có 



những điều chưa thể công bố được. Các bậc giáo 
chủ ngày trước đã giảng dạy chân lý làm thành 
hai phần, Công truyền và Bí truyền . Tại sao các 
ngài lại dạy riêng cho một thiểu số môn đồ giáo 
lý Bí truyền ? Phải chăng các ngài biết chỉ một 
thiểu số người mới có thể lãnh hội được những 
điều ngài giảng dạy. Khoa học nghiên cứu về cõi 
âm cũng có những sự nguy hiểm riêng của nó, 
không thể truyền dạy bừa bãi cho tất cả mọi 

người. 

- Xin ông giải thích rõ hơn về việc này, tại sao lại 

nguy hiểm ? 

- Tôi vừa trình bày cho các ông một phương 
pháp tinh luyện các thể như tôi đã được truyền 
dạy. Dĩ nhiên, còn có nhiều phương pháp khác 
cũng mang lại các kết quả tương tự nhưng cứu 



cánh lại khác hẳn. Có hàng trăm phương pháp 
phát triển năng khiếu thần thông, nhưng người 
tu phải hiểu rằng quyền năng chỉ là những 
phương tiện thấp thỏi, giúp ta mở rộng kiến 
thức. Quyền năng không bao giờ là một cửu 
cánh, một mục đích. Sự tham luyến, vọng tưởng 
sẽ đưa người có quyền năng vào ma đạo. Người 
tu hành cần ý thức rõ rệt rằng chỉ khi nào phàm 
ngã hoàn toàn bị tiêu diệt thì con người mới 
thoát khỏi ảo ảnh của màn vô minh và thực sự 
chửng nghiệm chân lý. Quyền năng càng cao ta 
càng phải lập hạnh, nghiêm khắc giữ gìn đề cao 
cảnh giác các ảo ảnh của vô minh.... 

- Ông nói đến vô minh như một cái gì trừu 
tượng, liệu ông có thể lấy một thí dụ dễ hiểu hơn 
không vì danh từ này còn xa lạ với chúng tôi ? 



- Hãy lấy thí dụ một người tu hành công phu khổ 
luyện đã bắt đầu khai mở vài quyền năng thô 
thiển như Thần Nhãn chẳng hạn. Vì số người có 
quyền năng này ở cõi trần rất ít, người đó 
tưỏong mình tiến bộ vượt bực, đã trở nên một 
đấng này, đấng nọ. Lòng kiêu căng phát triển xúi 
dục họ nghĩ rằng mình đã đắc quả vị lớn lao, đã 
được giao phó các sứ mạng cao cả. Họ tự phong 
cho mình những chức tước, danh vọng hoặc đôi 
khi tín đồ xưng tụng cho họ là đấng này, đấng 
nọ, thì họ cũng chấp nhận tuốt. Họ nghĩ mình đã 
sáng suốt, cao cả thì còn lầm lạc thế nào được 
nữa... Họ đâu hiểu rằng trong cõi âm có rất 
nhiều vong linh bất hảo hay tìm cách hướng dẫn 
sai lạc những người non nớt vừa bắt đầu khai 
mở quyền năng. Dĩ nhiên với trí tuệ nông cạn, 



họ không có một tiêu chuẩn nào để xét đoán, 
hiểu biết những hiện tượng, những điều họ nhìn 
thấy và trắc nghiệm xem điều đó có hợp với 
chân lý hay không ? Bởi thế họ dễ bị lung lạc để 
trở nên một tay sai đắc lực của các vong linh, ma 
quỷ, các sinh vật vô hình. Như các ông đã thấy 
những pháp sư, thầy phù thuỷ, các tu sĩ thiếu 
sáng suốt, thiếu công phu tu hành, thiếu trì giới, 
đều rơi vào cạm bẫy của vô minh cả. Họ có một 
vài quyền năng thật nhưng không sử dụng nó 
vào mục đích giúp dời mà sử dụng vào các việc 

ích kỷ hại nhân... 

- Nhưng làm sao tránh được các điều này ? Làm 
sao một người mới bắt đầu có quyền năng biết 
được những điều mình nhìn thấy không phải là 


ảo ảnh của vô minh, những điều mình chứng 



nghiệm không phải sự truyền dạy vu vơ của loài 

sinh vật vô hình ? 

Hamud nghiêm trang tuyên bố : 

- Người nào sống một đời tinh khiết về tư tưởng 
và hành động, không bị ô nhiễm bởi ích kỷ thì sẽ 
được che chở. Với các rung động thanh cao, các 
ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập, các vong 
linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng 
lợi dụng được. Trái lại, một người còn nhiều 
tham vọng, thiếu công phu trì giới thì chính sự 
rung động bất thiện phát xuất từ nội tâm người 
đó, sẽ hấp dẫn các vong linh, ma quái đến quanh. 
Trong họ còn đầy đủ các khí cụ như Tham, Sân, 
Si, ích kỷ, mê muội thì quá dễ dàng để các vong 
linh lợi dụng. Một tu sĩ bất cứ tôn giáo nào cũng 
đều phải giữ giới, tuân các điều răn vì các bậc 



giáo chủ sáng lập tôn giáo đã đi qua con đưòong 
đó, đã biết các hiểm nguy và đặt ra cấm điều để 
cho người theo sau biết đường mà tránh. 

- Nhưng các lối tu luyện thần thông vào mục 

đích nhất định như chữa bệnh thì sao ? 

- Điều này tuỳ tâm thức người luyện, nhưng 
theo sự hiểu biết của tôi thì bất cứ lối tập luyện 
nào thiếu sự đứng đắn đều đưa vào con đường 
nguy hiểm. Các ông nên biết một khi có quyền 

năng, dù là một quyền năng hạ cấp rất thô thiển, 
kẻ sự dụng nó đều có thể làm nhiều việc mà 
người bình thường cho là “phi thường", vì đa số 
nhân loại chưa có khả năng đó. Điều này khiến 
kẻ luyện dễ trở nên kiêu căng và nếu không có 
tâm trong sạch, y có thể sử dụng quyền năng 


này vào các điều tà vạy. 



Giáo sư Allen lắc đầu : 

- Ông nói điều xấu, điều tốt như có một tiêu 
chuẩn rõ ràng vậy. Tại sao ông không nghĩ xấu 
hay tốt chỉ là những điều tương đối. Một điều 
người Âu cho là vô lý có thể người Á châu lại 
chấp nhận như một sự kiện hữu lý. 

Hamud gật đầu : 

- Đúng thế, quan niệm xấu tốt, thiện ác ít nhiều 
chịu ảnh hưởng xã hội, nhưng vượt lên cao hơn 
nữa, chúng ta vẫn có luật vũ trụ kia mà. Theo sự 
hiểu biết của tôi, thì có hai con đường: Chánh 
đạo và Tà đạo. Con người làm chuyện tà đạo là 
khi y dùng quyền năng tiềm tàng của mình để 
mưu lợi riêng cho sự phát triển cá nhân, và sẵn 
sàng hy sinh hạnh phúc của kẻ khác. Phát triển 


cá nhân ở đây có nghĩa là sự bành trướng về 



giác quan, cảm xúc hay tri thức của cá nhân, mà 
không kể gì đến sự thiệt hại cho kẻ khác. Một 
người lợi dụng sự ngu dốt, yếu đuối của kẻ khác 
để thu lấy ít lợi lộc về tiền bạc hay thoả mãn 
tham vọng cá nhân tức là đang đi trên con 
đường tà đạo. Nếu y có chút quyền năng, y sẽ 
trở nên ghê gớm như thế nào ? Chánh đạo cũng 
là việc sử dụng những quyền năng của mình, 
nhưng để phụng sự nhân loại. Trong khi phụng 
sự, con người sẵn sàng hy sinh mọi tiện nghi, 
tham vọng cá nhân mình để làm việc hữu ích 
cho kẻ khác. Kẻ phụng sự dứt tuyệt các thú vui 
về giác quan, từ bỏ mọi tôn kính chính đáng mà 
y có quyền hưởng thụ, dẹp bỏ cái phàm ngã cá 
nhân, chỉ nên chú trọng đến mục đích đạt đến sự 
toàn thiện. Tà đạo sử dụng quyền năng qua các 



hình thửc lễ nghi, cúng bái trợ lực để tạo nên các 
đoàn thể hình thức. Các hình thửc này có thể là 
vật chất hay một tổ chửc mà công cụ của nó 
không phải lo cho đời sống hay một lý tưởng cao 
thượng mà chỉ là một hình thửc phát biểu cho 
quan niệm riêng của mình. Chánh đạo là sử 
dụng các quyền năng cố hữu của bản chất con 
người để vượt qua mọi hạn định của hình thửc. 
Để giải thoát tâm hồn khỏi các trói buộc của cảm 
giác, của sự tưởng tượng hay xu hướng nhất 
thời. Để tránh các cám dỗ, lừa gạt của vô minh, 
để phục vụ cái phần tử thiêng liêng của bản thể 
vũ trụ. Một người nghiên cứu huyền môn có thể 
đi trên đường chánh cũng như tà. Họ có thể tìm 
cách phát triển cá nhân qua sự tự chủ gắt gao để 
khai mở các quyền năng, thu thập kiến thửc. Họ 



cũng có thể ao ước cõi thiên đàng mở rộng trong 
lòng mọi người, và chính trong họ, qua các hành 
động bác ái, vị tha. Trong hai trường hợp, hạng 
đầu cầu mong kiến thức, quyền năng; hạng sau 
muốn trở nên người hữu dụng. Càng đi xa thì sự 
tiến bộ càng khác biệt. Người sử dụng kiến thửc, 
quyền năng để phụng sự, sẽ trở nên một bậc "Bồ 
Tát" (Bodhisattva), và chỉ có trái tim Bồ Tát mới 
là ánh sáng soi đưòng, chỉ lối giúp họ đi trọn vẹn 
con đường đạo. Người cầu trí thửc cho mình chỉ 
quanh quẩn trong phạm trù cá nhân một lúc, 
thiếu từ bi, trí tuệ, y rất dễ bị sa ngã vào ma đạo 
lúc nào không hay. Không có trí tuệ bát nhã soi 
đường, y dễ trở thành nạn nhân của vô minh. 
Điều này cũng như một người đi biển mà không 
có bản đồ, la bàn định hướng, mà đi bừa bãi thì 



làm sao đến nơi được. Đường đạo cũng thế, một 
tu sĩ phải trì giới nghiêm minh để tu thân, 
nhưng vẫn chưa đủ, mà còn phải lập những 
hạnh nguyện, xác định mục đích rõ ràng để hành 
động. Có tu thì phải có hành, phải biết đem kiến 
thửc của mình ra để giúp ích cho những người 
khác. Trí tuệ phải đi đôi với Từ Bi. Có "Trí" mà 
thiếu "Tâm" chỉ là mớ kiến thửc vô dụng, một 
cái xác không hồn. Có "Tâm" mà thiếu "Trí" cũng 
không được vì sẽ dễ sa ngã, đi lầm vào tà đạo. 
Đó là điều đã xảy ra trong quá khử, các tu sĩ 
thiếu kiến thửc, trí tuệ, đã bị vô minh che phủ. 
Họ coi thượng đế như một đấng thần linh để thờ 
phụng, tách ngài ra khỏi tín đồ và dạy bảo rằng 
thượng đế cao siêu quá, không thể nói chuyện 
với những người tầm thường được, mà phải qua 



trung gian của giới tăng lữ. Họ đặt đủ các ngôn 
từ hoa mỹ, thêu gấm dệt hoa vào giáo điều để tín 
đồ quay cuồng trong ngôn ngữ, mà xa lánh chân 
lý thực tế. Dần dần các chân lý cao đẹp bị bao 
phủ bằng các hình thức mê tín dị đoan, các điều 
xằng bậy, và đưa đến chỗ suy tàn.... Đó là điều 
đã xảy ra cho tôn giáo Ai Cập. 

Giáo sư Evan-Wentz ngắt lời : 

- Xin ông nói rõ hơn về sự suy tàn của nền văn 
minh Ai cập. Lịch sử vẫn chưa hiểu tại sao nền 

văn minh này lại suy tàn nhanh chóng như vậy ? 
Hamud ngồi im lặng như hồi tưởng một ký ức xa 
xôi nào đó, một lúc sao y gật đầu : 

- Có nhiều giả thuyết về sự suy tàn của nền văn 
minh Ai cập. Đa số đỗ lỗi cho chiến tranh, bệnh 
dịch, thiên tai, nhưng ít ai biết rõ nguyên nhân 



sâu xa. Tôi không có ý muốn tiết lộ những điều 
này, vì mục đích buổi tiếp xúc hôm nay là nói 
chuyện, tham khảo về cõi giới vô hình. Tuy 
nhiên, tôi sẵn sàng tiết lộ những điều thầm kín 
như một nhân duyên đặc biệt với các ông. Điều 
này không phải tự ý tôi, nhưng do một thông 
điệp tư tưởng của một vị chân sư chuyển giao. 
Tôi muốn tiết lộ những điều này như một cảnh 
cáo đối với thế giới ngày nay, để họ không đi vào 

vết xe của quá khử... 

Một lần nữa, sự hiện diện của một vị chân sư bí 
mật lại được nhắc đến khiến mọi người vô cùng 
cảm kích. Vị pháp sư Ai cập ngửa mặt nhìn lên 
trời như ôn lại dĩ vãng : 

- Trong thời buổi vàng son, nền văn minh Ai cập 
đã đến lúc cực thịnh. Các đạo viện với những 



minh sư truyền dạy khoa học huyền môn, đưa 
dân trí đến một mức tiến bộ vượt xa thời buổi 
hiện nay. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tu sĩ 
đã không giữ gìn giới luật khắt khe, hoặc không 
thấu hiểu các giáo điều cao siêu. Họ bèn tìm một 
lối đi ngắn hơn và dễ hơn, chú trọng về phương 
pháp kỹ thuật để đạt đến quyền năng. Thần 
thông trở nên mục đích chứ không phải phương 
tiện nữa. Để đạt mục đích, họ không ngần ngại 
hy sinh quyền lợi tôn giáo, quốc gia... Thiếu sáng 
suốt nên họ đi vào ma đạo, và chịu sự sai khiến 
của các động lực bất hảo. Các tăng lữ này lập 
thành phe nhóm, liên kết lẫn nhau, để tạo một 
ảnh hưởng cực mạnh, đến nỗi các vua Pharaoh 
hách dịch cũng phải kiêng dè. Họ lạm dụng danh 
từ tôn giáo, thần linh, truyền bá các tà thuật, phù 



phép, thần chú hắc ám để lôi cuốn tín đồ. Dĩ 
nhiên với các tà thuật, họ có thể làm mọi thứ mà 
một người bình thường vô phương chống lại. 
Chỉ một thời gian ngắn, dân chúng đều trở thành 
nạn nhân của một thứ tà giáo. Các vị pháp sư trở 
nên sử giả của cõi âm, một thứ quỷ sống đội lốt 
người. Họ còn kêu gọi những âm binh hung ác 
nhất đến giúp họ đạt các mục đích ám muội. 
Trong đền thờ, khoa phù thuỷ thay thế sinh hoạt 
tâm linh và các tu sĩ chân chính bị loại trừ, đào 
thải nhanh chóng. Cũng vì thế, khoa huyền môn 
chân chính trở nên thất truyền vì không người 
tu học, nghiên cứu. Các tu sĩ chân chính phải 
trốn tránh, từ bỏ các giáo đường uy nghiêm. Nền 
văn minh đặt căn bản trên kiến thửc huyền môn 
cũng tàn lụi, khi cánh cửa huyền môn chân 



chính khép chặt. Các ông nên biết, trong thời cổ, 
hầu hết các khoa học gia, y sĩ, các nhà toán học 
kiến trúc đều xuất thân từ giới tu sĩ hoặc học hỏi 
trong các tu viện; vì thời đó, không có trường 
học hay nền giáo dục như bây giờ. Khi bùa chú, 
phép thuật mê hoặc nhân tâm, thúc đẩy con 
người từ bỏ thượng đế để tôn thờ các loài ma 
quái thì các thứ như chiêm tinh, toán học, kiến 
trúc, không còn lý do để tồn tại. Thời gian trôi 
qua, nền văn minh Ai cập huy hoàng đã xuống 
dốc cực kỳ thảm hại. Chính các tu sĩ lầm lạc, ích 
kỷ đầy tham vọng là nguyên nhân gây nên hoàn 
cảnh trên. Họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, một 
thứ tôn giáo ma quái để đưa Ai cập vào con 
đường thoái hoá. Thay vì lo giải thoát cho chính 
mình khỏi mê lầm, thì họ lại hướng dẫn quần 



chúng vào ma đạo. Thay vì tuân theo các giới 
luật thì họ lại phá giới, nguy biện bằng các danh 
từ hoa mỹ, tốt đẹp. Thay vì kiểm thảo nội tâm, 
họ lập phe nhóm bênh vực lẫn nhau để che dấu 
các hành vi tà muội. Khoa nghi thửc hành lễ mất 
hết các tính cách thiêng liêng, mà chỉ còn hình 
thức bề ngoài, kêu gọi một năng lực ngoại giới 
đến trợ giúp quyền uy giáo sĩ. Sự hiến dâng biến 
thành hối lộ, tu sĩ lựa chọn các thứ mình thích 
nhất như món ăn, thiếu nữ xinh đẹp để tế thần. 
Sau đó đem chia chác cho nhau cùng hưởng thụ; 
thượng đế nhân từ bác ái bỗng biến thành một 
thần linh toàn lực, toàn uy, trọn quyển thưởng 
phạt mà giới giáo sĩ là trung gian. Để lung lạc 
nhân tâm, khoa bùa chú, thôi miên được sử 
dụng tối đa như một phương tiện cần thiết để 



thoả mãn tham vọng cá nhân. Để tránh các tinh 
tuý huyền môn không lọt vào tay giới bàng môn 
tà đạo, các tu sĩ chân chánh đã sử dụng khoa Ám 
Tự (chữ tượng hình cổ Ai cập). Đây là một văn 
tự huyền bí ẩn dấu nhiều ý nghĩa tâm linh mà 
chỉ các tu sĩ chân chính sau khi vượt qua thử 
thách mới được tiết lộ. Sự sử dụng ý nghĩa biểu 
tượng hoặc tỷ dụ được dùng tối đa, chính Moses 
về sau đã sử dụng ngôn ngữ này trong các cuốn 
sách của Do thái . Sự bành trướng của nhóm tà 
đạo quá mạnh, các tu sĩ chân chính phải rút vào 
rừng sâu núi thẳm và cuối cùng thì khoa huyền 
môn chân chính cũng thất truyền. Một số giáo sĩ, 
khoa học gia, các nhà toán học, kiến trúc, trốn 
sang Hy Lạp và truyền dạy các khoa này tại đây, 
mở đầu cho một nền văn minh mới. Trong khi 



đó, để lôi cuốn phe đảng, vấn đề truyền giáo 
được đặt ra và giới tăng lữ buộc các vua 
Pharaoh phải gây chiến tranh để truyền bá tôn 
giáo. Các cuộc “thánh chiến” này đã đem lại một 

giai cấp mới - Nô lệ . 

Giaó sư Mortimer ngạc nhiên : 

- Như thế lúc trưóoc không có nô lệ hay sao ? 

Hamud lắc đầu : 

- Nền văn minh cổ đặt căn bản trên sự bác ái 
hoàn hảo của từng cá nhân, làm gì có vấn đề nô 
lệ. Hiện tượng nô lệ chỉ bắt đầu khi văn hoá suy 

đồi, giới tu sĩ lộng hành và sau các cuộc chiến 
tranh. Lúc đầu họ là tù binh chiến tranh, về sau 
họ trở thành nô lệ. Sau đó các giáo sĩ đặt ra luật 
những ai không cùng tôn giáo đều bị coi là nô lệ. 
Dân Do thái vì khác tôn giáo nên trở thành nạn 



nhân đầu tiên. Tình trạng nô lệ thay đổi xã hội 
rất nhiều, các giáo sĩ không cần sử dụng bùa 
chú, thôi miên để thoả mãn dục vọng, các nô lệ 
đương nhiên phải làm tất cả những gì chủ nhân 
muốn. Theo thời gian, pháp môn phù thuỷ, bùa 
chú cũng thất truyền vì giới tu sĩ không cần đến 
nó nữa. Khi các phép thuật biến mất thì uy tín 
các giáo sĩ cũng giảm theo, và các vua Pharaoh 
bắt đầu hạn chế quyền lực các giáo sĩ. Khi nền 
văn minh xuống dốc, các chân lý tốt đẹp biến 
mất, đời sống hưởng thụ của tiện nghi vật chất 
khiến các vua chúa trở nên ích kỷ, chỉ muốn kéo 
dài đời sống, nên phong tục xây cất nhà mồ, ướp 
xác trở nên thịnh hành, vì nó hửa hẹn một đời 
sống vĩnh cữu. Công cuộc xây cất những ngôi mộ 
vĩ đại đã làm khánh kiệt tài sản quốc gia, đưa xã 



hội Ai cập vào một tình trạng suy thoái... Do đó, 
Ai cập trở nên một miếng mồi ngon cho Ba Tư 
và Hy Lạp.. Lịch sử đã ghi chép khá rõ ràng từ 
lúc này, tôi chắc các ông đã biết rõ.... 

Phái đoàn im lặng nhìn nhau, sự suy yếu của Ai 
cập sau khi bị Ba Tư, Hy Lạp cai trị không phải là 
một điều gì xa lạ, nhưng tại sao một nền văn 
minh như Ai cập đã xây cất những Kim tự tháp 
hùng vĩ, đã sản xuất bao nhân tài, ảnh hưởng 
sâu rộng đến toàn cõi Trung đông, lại suy sụp 
mau chóng vẫn còn là một câu hỏi lịch sử. Lời 
giải thích của Hamud là một chìa khoá vô giá về 

lịch sử này. 

Nhà pháp sư Ai cập mỉm cười nhìn tất cả mọi 

người : 

- Lich sử nhân loai luôn luôn biến đổi theo chu 



kỳ, nhiều việc xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp diễn 
lại. Có sống trong thời buổi đen tối, hỗn loạn, 
đầy đau khổ hoang mang, nhân loại mới ao ước 
cõi tâm linh cao thượng . Nhu cầu này sẽ được 
đáp ứng, và một đấng thánh nhân sẽ chuyển 
kiếp xuống trần, mở rộng cánh cửa tâm linh, 
hướng dẫn nhân loại dưới một hình thức, 
phương tiện thích hợp với hoàn cảnh thời gian 
và không gian khi đó. Điều này đã xảy ra nhiều 
lần tại các nơi khác nhau trên thế giới, từ Trung 
hoa qua Ấn độ, đến Trung đông. Các bậc thánh 
nhân đều rao truyền những chân lý cao siêu, đẹp 
đẽ, nhưng vì nhân loại cử u mê, thiếu hiểu biết, 
nên chỉ ít lâu sau tất cả lại quay cuồng vào vết xe 
cũ. Các chân lý cao đẹp bị xuyên tạc, sửa đổi, 
giảng giải sai lạc bởi các giáo sĩ mê tín, thành 



kiến , đầy cuồng tín. Dù sao đi nữa bánh xe tiến 
hoá vẫn quay đều và trong mọi hoàn cảnh, thời 
đại nào cũng có các cá nhân cố gắng vượt mức 
để tự giải thoát ra khỏi ảo ảnh của màn vô minh 

để nhận định chân lý... 

Hamud im lặng một lúc rồi thong thả : 

- Tôi muốn các ông ghi nhận một điều này, các 
ông có thể coi đó như một lời tiên đoán hay 
cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ 
là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thửc, 
nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ 
nhắm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân bản 
chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể 
chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho con 
người có cái nhìn sáng suốt, có được một tâm 
hồn bình an. Nền “khoa học hiện tượng” chỉ kích 



thích giác quan, cảm xúc hướng ngoại sẽ khiến 
cho con người cực kỳ bất mãn, lo âu và trở nên 
hoang mang phiêu bạt. Thêm vào đó, sự khai 
quật các ngôi cổ mộ Ai cập sẽ tháo củi xổ lồng 
cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. 
Như tôi vừa kể với các ông, thời kỳ chót của nền 
văn minh Ai cập, các giáo sĩ đã thực hành tà 
thuật tối đa, mà khoa ướp xác là một bí thuật 
mang sự liên lạc của cõi vô hình vào cõi trần. Tất 
cả các ngôi mộ cổ đều là nơi giam giữ các động 
lực vô hình để canh giữ, duy trì ảnh hưởng tà 
môn. Khi được tháo củi xổ lông, chúng sẽ mang 
nền tà giáo cổ Ai cập trở lại thế kỷ này. Dĩ nhiên, 
dưới một hình thức nào nó hợp thời hơn. Một số 
pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại, 
hoặc nhập xác để tác oai, tác quái, tái tạo một xã 



hội tối tăm, sa đoạ, đi ngược trào lưu tiến hoá 
của thượng đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân 
của thứ tôn giáo ma quái này.. Chiến tranh, đau 
khổ, bất an cùng các kích thích của cảm giác mới 
lạ do nền “khoa học hiện tượng” mang lại, sẽ 
thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc 
sống. Trong thời buổi này, khối óc ly trí không 
giúp được gì mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức 
bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ửng 
được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi. 

Giáo sư Allen ngắt lời : 

- Nhưng đã có bằng chửng gì về sự hiện diện của 
các động lực vô hình này. Làm sao có thể cảnh 
cáo mọi người về sự trở lại của pháp sư thời cổ ? 
Người Âu Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một 
điều hoang đường, vô lý nếu không có bằng 



chứng rõ rệt. 

Hamud mỉm cười bí mật : 

- Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi, nên tôi 
có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy 
nghiệm, như một bằng chửng. Chuyện xảy ra đã 
bắt đầu xảy ra, theo thời gian các ông sẽ thấy. 
Dù các pháp sư tà đạo thời cổ này có khéo léo 
dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa mỹ, 
những chủ thuyết đẹp đẽ thế mấy đi nữa, thì họ 
vẫn chỉ có thể sống như một con người. Dù thế 
nào họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ 
của quá khứ, họ sẽ đội lốt tôn giáo, họ sẽ kêu gọi 
sự hợp tác của thần quyền, họ sẽ đặt ra các giáo 
điều mới, thay thế các chân lý cao đẹp để lôi kéo 
con người từ bỏ thượng đế. Họ sẽ sử dụng danh 
từ, ngôn ngữ để đánh lạc hướng mọi người, tuy 



nhiên trước sau gì họ cũng phải chết và trước 
khi chết, họ sẽ di chúc yêu cầu ướp xác họ và xây 
dựng những nhà mồ vĩ đại bằng đá như họ đã 
từng làm trong quá khử... 

Giáo sư Allen bật cười : 

- Như vậy thì nhận diện họ quá dễ, nhưng tôi 
không tin thời buổi này còn ai ướp xác, xây cất 
nhà mồ như vậy, ông nên nhớ chúng ta đã bắt 
đầu vào thế kỷ 20, không phải tám ngàn năm 

trước ? 

Hamud mỉm cười : 

- Rồi các ông sẽ thấy, tôi mong các ông ghi chép 
những điều này cẩn thận rồi đúng hay sai thời 

gian sẽ trả lời. 

hết: Chương IX, xem tiếp: Chương X 


Chương X 

Hành trình về phương Đông 


“Yêu cầu chấm dứt cuộc du khảo. Mọi tài trợ cắt 
đửt. Trở về Luân đôn ngay." 

Bức điện tính đến bất ngờ, làm phái đoàn hết sửc 
sửng sốt. Bác sĩ Kavir cho biết một tờ báo ở Luân 
đôn đã ghi nhận rằng phái đoàn khoa học ưu tú 
nhất Anh quốc, đã quỳ mọp bên cạnh những đạo 
sĩ “trần truồng" xứ Ấn để nghe dạy bảo. 

Dư luận quần chúng hết sửc phẩn nộ, đòi đại học 
Oxíord phải ngưng ngay các cuộc du khảo và triệu 
hồi phái đoàn trở về để giải thích. Phái đoàn lập 
tức lấy xe lửa trở về Bomby. 

(Ghi chú : Khi đó Ấn độ đang là thuộc địa của Anh, 



và vấn đề kỳ thị chủng tộc, giai cấp còn rất mạnh) 
Nhật ký của giáo sư Spalding : 

“Thật là bất ngờ khi chúng tôi nhận được bức 
điện tín, kèm theo đó là một bức thư của Lãnh sự 
quán Bombay cùng những mẫu báo nói về những 
giáo sư đại học của Hoàng gia đã “quỳ mọp” bên 
cạnh những phù thuỷ Ấn mang rợ để nghe dạy 
bảo. Lời tường thuật đầy ác ý của một ký giả thiếu 
sáng suốt, đã phá hoại công trình sưu tầm nghiên 
cửu đang diễn ra tốt đẹp. Làm sao có thể giải 
thích cho quần chúng hiểu rằng ngoài các phong 
tục, tôn giáo hỗn độn, phửc tạp, hoang đường, mê 
tín dị đoan còn ẩn dấu các chân lý cao đẹp mà 
người Âu cần nghiên cứu. Đành rằng Ấn độ đã 
ngủ say trong bao thế kỷ nay, nhưng trong sự suy 
đồi vật chất vẫn tiềm tàng một sinh lực tâm linh 
mãnh liệt đang chờ đợi được đánh thửc. 



Chúng tôi đã học hỏi nhiều trong cuộc du khảo 
này, bài học đầu tiên do một người Anh, thương 
gia Keymakers đã dạy : 

- Để nghiên cứu một cách vô tư và khoa học, 
người Âu cần gạt bỏ lòng tự kiêu, thành kiến văn 
hoá, chỉ giữ gìn một đầu óc khoa học, phê bình 
chặt chẽ để có thể xuyên qua rừng người mê tín 
tìm đến sự thật. 

Như một viên ngọc quý cần phải được mài dũa, 
cuộc đi tìm chân lý cũng thế, chúng tôi đã mất 
mấy năm trời tìm tòi, gạn lọc mới gặp được các vị 
đạo sư tiêu biểu cho đời sống tâm linh thực sự 
của xứ Ấn. Nhờ những may mắn tình cờ, chúng tôi 
đã gặp các sinh hoạt tâm linh cao thượng mà ít 
người Âu nào có diễm phúc khám phá. Tất cả 
những chân lý từ trước đến nay chỉ được truyền 
bá một cách hết sức bí mật, thận trọng, đã được 



tiết lộ cho chúng tôi. Là một phái đoàn khoa học, 
chúng tôi đã phân tách kỹ lưõong, kiểm soát cẩn 
thận, phê bình chặt chẽ và đặt câu hỏi cho đến khi 
thật rõ ràng. Mỗi người chúng tôi đều ghi chép 
vào sổ tay cá nhân riêng những sự kiện quan sát, 
sau đó chúng tôi cùng nhau kiểm điểm, bàn luận 
và kiểm chứng lại tài liệu này cho đến khi tất cả 
đồng ý là chính xác, mới ghi vào hồ sơ chính. Nhờ 
phương thức này, chúng tôi quả quyết rằng tài 
liệu ghi nhận hoàn toàn đặt căn bản trên nền tảng 
khoa học chử không phải sự tin tưởng hay hiểu 
biết của một cá nhân. 

Chúng tôi hy vọng khi công bố, các kết quả này sẽ 
là một nhịp cầu thông cảm giữa hai văn hoá và 
thúc đẩy những cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn. Sự 
kiện vừa qua đã thay đổi tất cả và làm sụp đổ mọi 
kỳ vọng khiêm tốn nhất. Giáo sư Allen tin rằng 



nếu chúng tôi trở lại Luân đôn tuyên bố những 
điều khám phá và giải thích lý do một cách rõ 
ràng có thể quần chúng sẽ có thiện cảm hơn 
chăng ? Tôi không nghĩ như thế, hiện tại còn quá 
sớm để thay đổi một dư luận bắt nguồn từ những 
quan niệm hẹp hòi, những thành kiến và sự tự 
hào mù quáng. 

Người Âu chỉ nhìn Ấn độ như một xứ chậm tiến, 
một thuộc địa dốt nát, mê tín đầy những kẻ thất 
học, chử nào thấy được những giá trị tinh vi, 
những khoa học tiến bộ được che dấu cẩn thận 
dưới ánh nắng thiêu đốt miền nhiệt đới. 

Giáo sư Mortimer và nhóm khoa học gia Hoa kỳ 
có ý muốn tách riêng và tiếp tục cuộc nghiên cứu 
vì xử Hoa kỳ dù sao cũng ít thành kiến hơn. Đại 
học Yale và Harvard sẵn sàng bảo trợ cuộc du 
khảo, nhất là khi nó đã có kết quả. Với tư cách 



trưởng phái đoàn, tôi không muốn thấy công 
trình tốt đẹp bị gián đoạn nhưng cũng không 
muốn đại học Hoa kỳ hưởng hết kết quả, dù sao 
tôi cũng là một người Anh, với mọi tự hào về 
truyền thống Oxíord đã đào tạo ra chúng tôi, và 
chúng tôi muốn tên tuổi nó trong cuộc khảo cửu 
tiền phong này. 

Viên lãnh sự lạnh nhạt tiếp đãi phái đoàn trong 
căn phòng nhỏ. Y chỉ mẫu báo nói về cuộc nghiên 
cứu đang trở nên một đề tài hấp dẫn, được báo 
chí khai thác triệt để : 

- Các ông nên biết điều một chút, dù sao các ông 
cũng là những khoa học gia, giáo sư đại học lừng 
lẫy, có chân trong hội Khoa học Hoàng gia. Các 
ông là đại diện cho thành phần danh dự, ưu tú 
nhất nước Anh... Các ông đã làm mất uy tín Hoàng 
gia, tại sao các ông không chịu ngồi yên ở Oxíord ? 



Cái xứ nóng bực này có gì đâu để khảo cứu.... 

Giaó sư Oliver nổi nóng : 

- Đó là việc riêng của chúng tôi, anh biết gì mà nói 


Viên lãnh sự nhếch miệng cười nhạt : 

- Đó không phải việc riêng của các ông nữa, nó 
liên quan đến danh dự Hoàng gia, danh dự 
Oxíord. Các ông nên biết tôi cũng xuất thân từ 
Oxíord.... 

Giáo sư Oliver buột miệng : 

- Nếu anh xuất thân từ Oxíord thì anh phải biết 
cuộc khảo cứu này sẽ làm rạng danh đại học của 
chúng ta. Một ngày nào đó, người ta sẽ nói rằng 
chính Oxtord đã tiên phong trong việc khảo cửu 
các hiện tượng huyền bí, các môn Yoga.... 

- Yoga ? Yoga là cái gì ? ông muốn nói đến một 
loài thú nào chăng ? 



Giáo sư Oliver há hốc miệng, không nói thêm lời 
nào. Một sự ngờ nghệch như vậy có thể tha thử 
được đối với một công dân tầm thường, vô học, 
chỉ quanh quẩn nơi xó nhà, chưa hề ra khỏi tầm 
chuông nhà thờ Westminster... Đằng này y là một 
lãnh sự, đại diện cho Hoàng gia, xuất thân từ 
Oxíord và đã sống ở Ấn độ hơn 6 năm nay. Viên 
lãnh sự xem xét thông hành và cho biết phái đoàn 
phải rời Ấn độ ngay trong tuần lễ sau. 

Nhật ký của giáo sư Spalding : 

Trong khi mọi người trở về khách sạn, chờ đợi 
ngày lên tàu trở về Luân đôn. Tôi vẫn linh cảm sẽ 
có một chuyện gì xảy ra. Tôi lang thang trong khu 
phố Bombay đông đúc, đầu óc mơ hồ, không biết 
phải làm gì. Tôi cố ôn lại những việc xảy ra trong 
vòng nửa năm qua. Quả thế, từ hôm thất vọng đi 



lang thang như thế này trong thành Benares. Tôi 
đã gặp một người Ấn cao lớn, khác thường đã 
chuyển giao thông điệp của một Chân Sư. Từ đó 
khắp mọi nơi, phái đoàn luôn luôn được che chở 
và may mắn gặp gỡ những người dành trọn đời 
cho việc đi tìm chân lý, những người đã thắng 
đoạt thiên nhiên, đã chinh phục được các sức 
mạnh vô hình trong trời đất, đã có quyền năng 
phi thường... Đúng như lời người đó nói, sự 
nghiên cứu đã vén mở được những điều phái 
đoàn muốn tìm kiếm, nhưng mọi người vẫn chưa 
hài lòng. Chúng tôi ao ước được gặp vị Chân Sư bí 
mật, một người mà tôi có cảm giác đã quen, đã 
biết từ một tiềm thức xa xôi nào. Trong giây phút 
đó, tôi bỗng có một ý tưởng lạ lùng, bằng tất cả 
sức mạnh tư tưởng tôi ao ước vị Chân Sư bí mật 
này hãy giúp đỡ chúng tôi, hãy cho chúng tôi gặp 



mặt. 

Đang đắm chìm trong dòng tư tưởng triền miên 
bỗng tôi giật mình, một cảm giác lạ lùng như một 
luồng điện chạy dọc theo xương sống, khiến tôi 
mở choàng mắt ra. Dưới chân một cây cổ thụ cao 
lớn, cành lá xum xuê, một người Ấn với khuôn 
mặt phương phi, quai hàm rộng, trán cao, cặp mắt 
tinh anh có khả năng thu hút người khác. Còn ai 
vào đây nữa, chính người Ấn lúc đầu mà tôi đã 
gặp tại thành Benares. Chính người này đã mang 
thông điệp đầu tiên cho phái đoàn. Tôi vội vã chạy 

đến mừng như gặp bạn cố tri. Người Ấn mỉm cười 

■ 

■ 

- Thế nào ? Việc nghiên cứu của các ông tốt đẹp 
chử ? Tôi hy vọng Brahmananda, Sudeih Babu, 
Mahasaya, Harishinanda, Hamud E1 San... không 


làm các ông thất vọng. 



Tôi há hốc miệng, không nói được câu nào. Tại 
sao người này dường như biết tất cả ? 

Người Ấn mỉm cười : 

- Bạn mến, cách đây nửa năm, bạn có hỏi tôi rằng, 
các bậc Chân Sư có thật hay không ? Nếu có thật 
tại sao các ngài không xuất hiện dạy dỗ quần 
chúng ? Sự ẩn dật đâu có lợi ích gì ? Lúc đó, trong 
lòng bạn thật sự không lấy gì tin tưởng về sự hiện 
hữu của những cá nhân đã tiến xa trên con đường 
đạo. Tôi đã trả lời rằng, vì không biết rõ các ngài 
nên quan niệm thông thường không thể xét đoán 
các ngài một cách đứng đắn. Thực ra các bậc toàn 
thiện luôn luôn xuất hiện để giúp đỡ thế gian một 
cách lặng lẽ, âm thầm. Đa số mọi người tin rằng 
các ngài phải hiện ra trong hào quang rực rỡ, với 
các phép thần thông biến cõi trần đau khổ này 
thành một cõi thiên đàng. Điều này sẽ không bao 



giờ xảy ra.... Khi đó bạn không hoàn toàn đồng ý, 
là một người Thiên chúa giáo, bạn vẫn nghĩ rằng, 
đấng Christ đã hứa sẽ trở lại cứu rỗi tất cả... Thực 
ra đấng Christ có bao giờ rời bỏ chúng ta đâu. Lúc 
nào ngài chả luôn bên cạnh ta, giúp đỡ chúng ta. 
Sự tin tưởng rằng ngài sẽ trở lại trong một vầng 
hào quang sáng chói là một điều không đúng. 
Chúng ta chỉ quen tìm kiếm thượng đế bên ngoài 
như một đấng toàn năng có thể giúp ta thoả mãn 
những điều mong ước, chứ không chịu tìm kiếm ở 
nội tâm, nơi ngài luôn ngự trị. Tôi hy vọng sự tiếp 
xúc với các đạo sĩ trong thời gian qua sẽ giúp bạn 
một căn bản vững chắc, một niềm tin mãnh liệt để 
có thể tiếp tục việc nghiên cứu. 

Tôi kinh ngạc đến sững người, không những 
người Ấn này biết rõ tất cả mà dường như còn 
đọc được tư tưởng người khác. Người Ấn mỉm 



cười hiểu ý : 

- Các bạn đã được chỉ dẫn về khoa Yoga, các 
phương pháp dưỡng sinh, cõi giới vô hình, môn 
chiêm tinh bí truyền, các luật vũ trụ, quan niệm 
về Phàm Ngã và Chân Ngã.... Các bạn đã tỏ ra say 
mê, thích thú vì đó là điều khao khát bấy lâu nay, 
đúng không ? 

- Tại sao. ...tại sao ông lại biết rõ như vậy ? 

Người Ấn dịu dàng : 

- Vì tôi là người được chỉ thị phải giúp đỡ các bạn. 
Chính tôi đã theo dõi tư tưởng các bạn từ khi phái 
đoàn vừa đặt chân đến xứ này. Tôi hết sức thông 
cảm sự bất mãn, buồn phiền, chán nản suốt hai 
năm đầu , khi các bạn đến thăm các đền đài nguy 
nga, tiếp xúc với các đạo sĩ nổi tiếng nhưng không 
học hỏi được điều gì mới lạ. Thay vì gặp các bậc 
hiền triết, các bạn gặp toàn những kẻ bịp đời, 



những người giữ chức tước, địa vị thật cao mà 
công phu tu hành, trì giới lại rất thấp. Thay vì gặp 
những đạo sư có kinh nghiệm tâm linh, các bạn 
gặp những tu sĩ miệng nói thao thao như nước 
chảy mà chả biết mình đang nói gì, hình như chân 
lý cao siêu mà y trích dẫn từ kinh điển không dính 
dáng gì đến đời sống an nhà, sung sướng trong 
các đền thờ đồ sộ của y cả. Tất cả đều là những 
thử thách cho sự nghiên cứu của các bạn. Một 
chân lý có giá trị thực sự phải chịu nổi các thử 
thách của thời gian. Cuộc đi tìm chân lý cũng thế, 
nó đòi hỏi một sự cố gắng và một tinh thần khoa 
học, suy xét để gạt bỏ các điều mê tín, các thành 
kiến. Các bạn đã xứng đáng được truyền dạy 
những chân lý cao đẹp đó, tôi mới đến gặp bạn tại 
Benares và chuyển giao thông điệp của một vị 
Chân Sư. Nhờ thế các bạn mới thực sự gặp được 



những người tiêu biểu cho nền minh triết của Á 
châu. Tuy nhiên, như tôi đã nói nếu bạn muốn đi 
xa hơn để gặp các bậc chân sư thì lại khác.... 

- Ông tin rằng chúng tôi có thể gặp các ngài ? 

- Dĩ nhiên, nếu các bạn chọn con đường này, nó sẽ 
là một cuộc hành trình khác hẳn cuộc hành trình 
vừa qua. Các bạn sẽ không thể đứng bên ngoài mà 
nhìn vào, để nghiên cứu, ghi nhận như một khách 
bàng quang. Cuộc hành trình này phải là một kinh 
nghiệm cá nhân. Một sự hiểu biết mà không do 
mình tìm ra. Kinh nghiệm thật ra chỉ là một hiểu 
biết hời hợt, nông cạn. Sự hiểu biết do người khác 
mang lại, dù bằng bất cứ phương tiện nào, cũng 
chỉ là kinh nghiệm của người đó. Ta không thể 
trông đợi một chân lý đến từ bên ngoài, mà phải 
biết thế nào là đủ để dừng lại, để trở về. Đi xa tức 
là trở về, đó mới là con đường đứng đắn. Cuộc 



hành trình này không như lần trước “đi ra ngoài”, 
tiếp xúc với các đạo sư, ghi nhận những tinh hoa, 
soạn thảo tài liệu, mà phải là một cuộc hành trình 
“trở về", một cuộc hành trình về phương đông. 
Các bạn không thể nhân danh phái đoàn đi quan 
sát, ghi nhận nữa, mà phải là một nhóm người đi 
tìm chân lý và sống với chân lý đã học được. 
Trong cuộc hành trình này, các bạn sẽ không 
được công nhận bởi các đại học, dư luận quần 
chúng. Danh vọng của bạn có thể bị xuyên tạc, 
điều bạn học hỏi có thể bị chế nhạo, nghi ngờ. Các 
bạn sẽ hết sức cô đơn, nản lòng, thối chí, có lúc 
bạn sẽ sợ hãi và đâm ra nghi ngờ những điều đã 
xảy ra. Tóm lại, các bạn cần suy nghĩ cho kỹ trước 
khi quyết định. Nếu trở về Luân đôn một thời 
gian, đợi dư luận lắng dịu, các bạn có thể công bố 
những điều ghi nhận, nhưng mọi người có tin hay 



không lại là chuyện khác. Nếu muốn tiếp tục, các 
bạn phải rời bỏ tất cả để làm một cuộc hành trình 
lên Tuyết Sơn . Đây là giây phút quyết định. 

- Nếu chúng tôi muốn tiếp túc cuộc hành trình thì 
phải làm thế nào ? 

Người Ấn mỉm cười : 

- Tại sao bạn lại cứ hỏi tôi, phải làm gì ? Tôi phải 
làm thế nào ? Nếu muốn các bạn chỉ việc lên 
đường, có thế thôi. 

Định mệnh con người luôn luôn có những thay 
đổi lớn, mặc dù không thấy rõ nhưng chúng ta 
vẫn vô tình tiến đến mục tiêu đã vạch sẵn. Không 
đầy hai tuần lễ sau, chúng tôi đã đứng trong làng 
Potar, ngay sát chân dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. 
Chúng tôi đã bỏ lại tất cả, danh vọng, địa vị, đoạn 
tuyệt với thành kiến, tự ái cố hữu của người Tây 
phương . 



Cuộc hành trình về phương Đông của chúng tôi 
bắt đầu . 

HẾT 



